Lời Đạo Sư 


Giáo huận kháu truyền của đức Bồn sư 


HUNGKAR DORJE RINPOCHE 
Khyentse Rigdzin Hungkar Dorje 


Quyền III 


9W 


NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 2020 








“áu qu.w họng mẰấy la, tâmw chú, tú thàmh,* 


' đạm phảu œ trụ, tuệ sắc bøn, và Nấu, xuất, 
háo La đả mm }œ được tú tuệ tàmg ẩm dưới 
nhưững hàmkV đạng tẰuyw xỏo của, Châu “2ò, 
ẩm. bất báu hù điều * II dài Đvuuiờ dạ, , 

- #hu Tàma của Châu “cay 


MỤC LỤC 
Lời Giới Thiệu 10 


Phần I: Các Bài Giảng 


I.. Theo Chân Một Vị Thầy 21 
2. Sức Mạnh Văn Thù Sư Lợi ; 
3... Cái Gì Làm Nên Một Chuyên Đi Có Ý Nghĩa? 53 
4. Rigpa Là Con Đường Bí Mật Của Chư Phật 67 
5... Làm Sao Đề Thực Sự Nghỉ Ngơi — Cả Thể Xác 


Lẫn Tinh Thần 83 


Phần II: Thơ và Thư 


6. Những Đứa Con Của Núi Rừng? 101 
7. Cảm Xúc Trào Dâng Như Một Thân Cây 

Bị Trói Chặt 104 
§.. Thư Về Ngày Giỗ Tổ Longchenpa 2019 107 
9. Thư Về Ngày Giỗ Lama Sang 111 


10. Hãy Giữ Gìn Lối Sống Giản DỊ, Tiết Kiệm, 


Tốt Lành Cho Sức Khỏe 114 
II.  Vầng Ánh Sáng Tỏa Ra Từ Bức Thangka 
SarasvafI Trong Nhà Tôi 117 
12. Ngựa Trăng Lungta Trên Trời Xanh 120 
13. Pháp VaJrapam và Đại Dịch Corona 122 
14. Pháp VaJrapami và Đại Dịch Corona II 127 
15. Pháp VaJrapami và Đại Dịch Corona III 152 
Tiểu Sử Đức Tôn Quý Hungkar Dorje Rinpoche 141 


Danh Mục Các Hình Ảnh 


1. Hungkar DorJe Rinpoche 3 
2. Hungkar DorjJe Rinpoche 17 
3. Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Kusum Lingpa và 

Hungkar DorJe Rinpoche 27 
4. Đức Dodrupchen Rinpoche và Hungkar DorJe Rinpoche 35 
5. Hungkar Dorje Rinpoche - Một phút tĩnh lặng 43 
6. Hungkar DorJe Rinpoche - Pháp Bảo trân quý 31 


7. Hungkar Dorje Rinpoche - một buổi sáng tại 
St. Pê-téc-bua, Nga 57 
8. Rinpoche ban phước cho Phật tử tại Dawu, Tây Tạng 65 


9. Rinpoche làm lễ tại tu viện Lungon, Tây Tạng 73 
10. Rinpoche chụp ảnh bức tranh nổi tiếng về chúa Jesu 

tại bảo tàng tranh Mátxcova, Nga S1 
11. Rinpoche phóng sinh trên sông Sài Gòn, tp Hồ Chí Minh  §9 
12. Đại Bảo Tháp Hòa Bình, tu viện Lungon, Golok, Tây Tạng 97 


13. Đức Orgyen Kusum Lingpa 110 
14. Đức Orgyen Kusum Lingpa 126 
15. Hungkar DorJe Rinpoche tại Hoan Hỷ Đại Mật Viện 140 


16. Hungkar DorJe Rinpoche - mùa đông Tây Tạng 145 


Lời Giới Thiệu 


Lời Đạo Sư III, trong bộ sách Lời Đạo Sư, xin trân 
trọng giới thiệu với quý độc giả gần xa các bài giảng của 
Ngài Hungkar DorJe Rinpoche từ năm 2015 tới 2018 cùng 
một số thư, thơ, bài viết xếp theo thời gian. 


Phần I của cuốn sách giới thiệu với bạn đọc các bài 
giảng của Rinpoche. Tại chùa Sủi năm 2015, Rinpoche đã 
giảng về ý nghĩa của pháp tu Văn Thù Sư Lợi: 


“Bà-Mẹ-Tụ- lánh bị che mở bởi phiên não. Pháp tu 
Văn Thù có sức mạnh chặt đứt gốc rễ vô minh và khai mở 


trí tuệ cho ta nhận ra Bà-Meẹ- Tụ- Tánh. ” 


Tiếp tục chủ đề tánh không này, trong bài giảng ở 
Nga năm 2015 Rinpoche giảng về Rigpa, về dòng pháp 
Dzogchen Đại Viên mãn, và về chư tổ dòng truyền thừa. 
Với ngôn ngữ dung dị và súc tích Rinpoche đã giải thích 
một cách rất dễ hiểu cho người tu sơ cơ về Tánh Không và 
Rigpa (Giác tánh). 


“Vì chúng ta không hiểu Chân tánh là gì nên nó được 
gọi là Đức Phổ Hiển Như Lai. Đức Phổ Hiền Như Lai thật 
ra chính là chán tảnh của chúng ta. Rigpa được gọi là 
“Đức Phật Phổ Hiển” vì nó lúc nào cũng thiện. ” 

Trong bài giảng tại tp Hồ Chí Minh, Rinpoche lại lần 
nữa đề cập tới Tánh Không như một chủ đề trung tâm của 
Giáo lý Phật. Ngài bắt đầu chủ đề này từ những chuyện 
lăng xăng, bận rộn của đệ tử - một căn bệnh kinh niên khó 
chữa vào thời hiện đại. Tiếp theo, Ngài dẫn dắt họ tới một 
chủ đề khác: thiền tánh không, thiền Dzogchen. 


“Phải trực nhận được chân tâm và an trụ, nghỉ ngơi 
trong chân tâm, bản tánh đó. Nghỉ ngơi trong giác tánh - 


, 


đó chính là mục đích việc tu hành của chúng ta. ` 


Hai bài giảng tại Golok Rinpoche ban cho các đệ tử 
dự Đại Lễ Monlam tại tu viện Lungon năm 2018. Khi nói 
chuyện với Phật tử hành hương, điều trước tiên Rinpoche 
luôn nhắc nhở là động cơ trong sáng. 


“Chúng ta, những người tu, hiểu rằng Pháp là động 
cơ thiện lành, trong sảng. Khi có ý nghĩ không tốt, động 
cơ không tối trong tâm mình, thì điều này sẽ huỷ hoại sự 


, 


trong sáng của tát cả mọi thư. ` 


II 


Trong bải giảng thứ hai “Theo chân một vị Thầy”, với 
ngôn ngữ châm biếm, sắc nhọn và thăng thắn, Rinpoche 
đã chỉ ra cái nạn mà những người tu ngày nay thường 
mắc phải. 

“Bởi vì, hiện có rất nhiều đạo sư T\ ây Tạng dồm. Và 
Thây tin rằng ở Việt Nam, Trung Quốc cũng có những đạo 
sư dồm. Những lạt ma như vậy có nhiễu ở Tây Tạng. Hiện 
nay, các bạn chưa có đủ năng lực để nhìn thấu suốt và 


nhận ra ai là đạo sư tốt và ai không phải là chán đạo sư. ” 


Phần hai của cuốn sách bao gồm những bài thơ, thư 
và bài viết của Rinpocbe. Bài thơ thể tự do “Những đứa 
con của núi rừng” Rinpoche lẫy cảm hứng từ chuyến hảnh 
trình trên đỉnh núi tuyết. Ngài đã chia sẻ với người đọc nỗi 
lòng khát khao gìn giữ truyền thống tâm linh vô giá của 
Xử tuyết. 


Xim hãy nhìn vào chính chúng ta ngày nay, những hậu 
duệ của vượn người hùng mạnh, chúng ta sợ màu sắc chân 
sơ của tuyết núi và chạy từn nơi ẩn nắu giữa những làng 
quê. Phải chăng chúng ta đang lãng quên trò chơi [hoang 
đã] của tuyết núi, và ngủ vùi chốn đồng bằng sình lầy ô 


uế? Thử hỏi đây là phước bảu hay vô-phước của chúng ta. 


Tây Tạng là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều bài 


12 


thơ, bài viết của Rinpoche. Trong “Cảm xúc trào dâng như 
một thân cây bị trói chặt” Rinpoche đã viết những lời ca 
thống thiết về Tổ Ban Thiền Lạt Ma và lòng yêu nước vĩ 
đại của Ngài: 

Oh, Panchen la, Đẳng Tôn Quý! Núi Tuyết đã từng hùng 
vĩ, tráng lệ xiết bao, khi Ngài đứng đó sừng sững đỉnh núi 
cao, và rên vang tiếng hồng sư-tử-tuyết-bờm-xanh-biếc. 

Hầu hết các bài giảng, bài thơ, thư, bài viết của 
Rinpoche đều có hai phần Anh và Việt. Tuy nhiên, do đa 
số độc giả là người Việt Nam nên trong bản sách giấy xuất 
bản lần này chỉ có phần tiếng Việt. 


Các độc giả muốn tham khảo phần thoại tiếng Anh 
của Rinpoche xin tải sách điện tử LỜI ĐẠO SƯ song ngữ 
trên trang web lienhoaquang.com. Quỹ Liên Hoa Quang 
hiện đang có kế hoạch đưa sách LỜI ĐẠO SƯ tập II, HIL, 
IV (đơn ngữ và song ngữ) lên trang Amazon.com để các 
bạn đọc thỉnh sách giấy tiếng Việt hoặc Anh-Việt. 

Người góp nhặt xin gửi lời tri ân và tùy hỉ công đức 
tới các đạo hữu đã đóng góp nhiều công sức cho sự ra đời 
của các cuồn sách này qua các công việc: ghi âm, ghi hình, 
chụp ảnh, xử lý MP3, ảnh, chép bài giảng tiếng Anh, đánh 


máy văn bản, kiêm tra lôi và xử lý văn bản v.v... Xin tri 


13 


ân công ty Hương Trang, nhà sách Quang Bình luôn giúp 
đỡ và hợp tác với LHQ trong công việc ¡n ấn và xuất bản. 


Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 


Người góp nhặt 


Lời Tri Ẩn và Tùy Hỉ Công Đức 


Ban biên soạn Liên Hoa Quang và Người góp nhặt 
xin gửi lời tri ân và tùy hỉ công đức các bạn hữu 
đã đóng góp công sức cùng tâm nguyện tót lành 

cho sự ra đời của cuốn sách: 
Hải Losang, dịch giả Tạng-Anh 
Kunzang Regzen 
Menlha Kyid 
Sherab Dekyd 
Drolma Lhamo 
Choying Drolma 
công ty Hương Trang 
nhà sách Quang Bình 
các đà na tín thí 


và các thiện nguyện viên khác. 


Nguyện công đức tăng trưởng! 


15 


l6 





“Cát Em, lưu ương giỡng tố co, Ag lãw à, hàm, TWQUAL 


d[hưna tôL củww tháu 1 hào hằng nh, khởng 
đánh, máấà đụ am, bừnh, sờ, ty tại thơng tâm! 


17 





PHÁN I: CÁC BÀI GIẢNG 


THEO CHÂN MỘT VỊ THẦY 


“Những kẻ sơ phái tâm tu như chúng ta 
thật dễ bỏ mắt tâm từ, tâm bi, 


bỏ mái trí tuệ, bỏ mắt tâm lòng rộng mở. ” 


& 


Thầy đã nói một đôi điều muốn nói trước lễ Monlam. 
Và Thầy sẽ [lại] nói một đôi điều, vẫn những điều đã nói 
rồi ba ngày trước đây. 

Trước hết, tu viện, chư tăng mi, các nhân viên [phục 
vụ tại tu viện], tất cả mọi người đều vui mừng đón tiếp các 
bạn tới đây. Cá nhân Thầy rất cảm kích nỗ lực, thời gian, 
công sức các bạn đã bỏ ra, đặc biệt là động cơ [đúng đắn] 
và lòng tốt của các bạn. 


Thầy nghĩ tất cả chúng ta ở đây thật may mắn vì có 
được thân người này. Lại nữa, ta được gặp giáo lý Phật đà, 


21 


được gặp Đạo Sư — những bậc Đạo Sư như Lama Sang. 
Cái gì làm cho chúng ta trở nên đặc biệt? Không chỉ thân 
người này, mà chính Pháp của Phật là cái làm cho con 
người trở nên tuyệt vời. Đời người rất quý hiếm nhưng 
không có hiểu biết và lòng tin nơi Phật, Pháp và Tam Bảo 
thì nó cũng không mấy quý báu. Bởi vì Phật và Pháp của 
Phật dạy chúng ta làm sao để trở thành người tốt, trở thành 
người có từ bị, có trí tuệ. 

Đối với con người, tâm từ ái là điều quan trọng nhất. 
Tất nhiên, con người ai cũng có ít nhiều từ tâm, nhưng 
tâm từ này còn quá nhỏ bé. Người ta chỉ có tâm từ đối với 
gia đình, đối với những aI là quyên thuộc như cha mẹ, vợ 
chồng v.v... Nhưng nếu nói về tâm từ đối với chúng sinh 
các cõi khác, đối với các chúng sinh khác thì họ chưa có 
được. Cha mẹ rất thương yêu con cái. Nhưng Pháp của 
Phật dạy cho chúng ta một tình thương chân thật, đó là tâm 
Đại BI, không chỉ dành cho những ai đặc biệt đối với ta, 
mà dành cho tất cả chúng hữu tình. Đó là lý do tại sao Pháp 
của Phật làm cho chúng ta thành [con người] tuyệt vời. 

Mục đích của đời người là làm lợi lạc cho tất cả chúng 
hữu tình, chứ không chỉ riêng cho cá nhân mình, hay những 
ai có kết nỗi nghiệp với mình. Xin hãy cố gắng nghĩ tới tất 
cả chúng sinh. Đó là một điều rất tốt đẹp và rất đặc biệt. 


22 


Do vô minh, bám chấp, do thói quen, tập khí tích tụ nhiều 
đời mà có được lòng tốt, tình thương dảnh cho tha nhân 
là điều không mấy dễ dàng. Nhưng ta cần phải cô gắng và 
cô gắng. Đừng bao giờ quên cô gắng làm một người có 
tâm từ đối với tất cả chúng hữu tình. Điều này không dễ 
đối với chúng ta, những kẻ sơ cơ mới bước vào cửa đạo. 
Những kẻ sơ phát tâm tu như chúng ta thật dễ bỏ mất tâm 


từ, tâm bị, bỏ mât trí tuệ, bỏ mât tâm lòng rộng mở. 


“Thậm chí trong lễ Monlam Tì hầy đã nhắc các vị được gọi 
là 'sư thấy hay "học giả ` về việc cần phải giữ chánh niệm. 
Thây nhắc quý vị ấy răng nếu không làm được như vậy thì 


3, 


chính họ sẽ mặc lôi lám ... ` 


Do những thói quen [xấu] huân tập nhiều đời chúng ta 
thường hay lãng quên. Chúng ta thường hay hung hãn, xấu 
bụng, hẹp hòi, chấp thủ đối với những người quanh chúng 
ta và ta mắc lỗi lầm. Chúng ta làm người khác tổn thương 
và mình cũng tôn thương. Vậy nên Phật dạy chúng ta giữ 
chánh niệm. Thây nhắc tới điều này bất cứ nơi nào, bất cứ 
lúc nào có thể. Thậm chí trong lễ Monlam Thây đã nhắc 
các vị được gọi là “sư thầy' hay “học giả” về việc cần phải 


23 


giữ chánh niệm. Thầy nhắc quý vị ấy rằng nếu không làm 
được như vậy thì chính họ sẽ mắc lỗi lầm, sẽ hủy diệt chất 
thiện lành trong bản thân mình. Vậy nên, hiểu được giá trị 
của chánh niệm là điều hết sức quan trọng. 


Tinh túy của Pháp, của người tu đạo là không làm điều 
sai trái. Phải luôn nhớ mình không mắc điều sai trái. Cái gì 
là nhân gây ra điều lầm lỗi? Vô minh. Cái điều phục được 
phiền não chính là chánh niệm. Chánh niệm cho bạn trí 
tuệ, chánh niệm che chở bạn khỏi những cảm xúc tiêu cực, 
vậy hãy giữ chánh niệm. 


“Chúng ta thường trộn lẫn Pháp [chân thực] với pháp thế 
gian. Và chúng ta thường ngụy tạo: một cải gì đó thật ra 
không phải là Pháp, nhưng ta ngụy tạo cho nó là Pháp. ” 


Có những người rất cô găng tạo lập thiện hạnh, nhưng 
do thiếu chánh niệm họ vẫn mắc phải lỗi lầm. Điều đó làm 
giảm đi chất thiện lành [trong hành động của họ]. Đó là lý 
do tại sao chúng ta nỗ lực tu hành nhiều mà sự tiến bộ thì 
vẫn rất nhỏ nhoi. Tại sao vậy? Tại vì ta thường gây nhiều 
sai trái. Vì vậy, hãy luôn nhớ giữ chánh niệm và bạn sẽ 
vượt lên. Nếu mắc ít lỗi lầm hơn thì ta sẽ đạt được tiễn bộ 


24 


lớn. Nhưng do ta mặc sai trái quá nhiêu mà tiên bộ của ta 
rât chậm chạp. 


Hi vọng rằng mọi người hiểu được điểm rất quan 
trọng này và nỗ lực đưa nó vào thực hành. Đôi khi chúng 
ta bỏ công sức làm nhiều việc rất vô nghĩa, vì vậy mà kết 
quả nhận được thật nhỏ nhoi. Chúng ta thường trộn lẫn 
Pháp [chân thực] với pháp thế gian. Và chúng ta thường 
ngụy tạo: một cái gì đó thật ra không phải là Pháp, nhưng 
ta ngụy tạo cho nó là Pháp. Chúng ta làm một cái gì đó mà 
ta tưởng là Pháp, là thiện hạnh, nhưng sự thật thì hoàn toàn 
ngược lại. 


“Tổ Atisha có nói nếu bạn không tu hành đúng chánh Pháp 
thì chính [việc tu] Pháp sẽ khiến bạn đọa lạc. Cho dù bạn 
nghĩ bạn đang tạo thiện hạnh, nhưng thực tế tắt cả mọi hành 


động bạn làm đêu không phải là Pháp. ” 


Pháp luôn là việc của tâm. Tâm thiện thì đó là Thiện 
Pháp, Pháp chân thực. Tâm bất thiện thì đó là Pháp đã bị 
nhiễm chất độc. Tổ Atisha có nói nếu bạn không tu hành 
đúng chánh Pháp thì chính [việc tu] Pháp sẽ khiến bạn đọa 


25 


lạc. Cho dù bạn nghĩ bạn đang tạo thiện hạnh, nhưng thực 
tế tất cả mọi hành động bạn làm đều không phải là Pháp. 


Lời đề nghị [của Thầy] là: hãy luôn chánh niệm, từ 
tâm, luôn an bình, không giận dữ, không ích kỉ. Thế nhưng 
chúng ta cứ làm điều trái ngược. Chúng ta bất lực không 
điều phục được tâm phiền não. Vậy phải làm sao đây? 
Chúng ta biết rằng chúng ta bất lực không điều phục được 
tâm phiền não, ta thường xuyên làm điều sai trái, thường 
xuyên giận dữ, buồn khổ, nói lời không tốt với bạn đồng 
tu, và làm nhiều việc lầm lỗi. Khi làm điều sai trái, ta cần 
nhận biết đó là sai: “Ô, ta không được làm như vậy!” Và 
ta phải chân thành nghĩ: ”Ô, như vậy không tốt. Mình phải 
sửa sai.” Và phải gặp người khác để nói lời xin lỗi. Không 
nên đợi người khác xin lỗi mà phải tự mình phải làm việc 
đó. Nếu không làm được điều đó theo tôi bạn sẽ mất đi 
một ít thiện tâm trong mình. Nếu bạn không làm được điều 
đó, bạn sẽ lại tiếp tục mắc vào chuyện saI trái, tiếp tục làm 
một kẻ sân hận, ích kỉ và bất hạnh. 

Xin lỗi Thầy đã nói quá nhiều. Thầy cũng phải xin 
lỗi. (Rinpoche cười). Xin lỗi đã giữ các bạn quá lâu. Đây 
là đạo lý rất quan trọng, rất tốt lành mà Phật đã truyền dạy 
cho chúng ta. Nếu các bạn có thê áp dụng nó, đưa nó vào 
thực hành thì các bạn sẽ thành một người tu hoàn hảo. 


26 


tí Ñ 
: `: 
S\ 


+ 


¬ 
& = / #ñ 





“Gấu cả, cluu hat, chu đồ Gái, chu đạu đao sư đều, c 
cuộc đời tẪAệm, 3m, sà, dờng Đvuuiờ tẪub«, tuong aqcR„* 


27 


Bây giờ phải nói gì nữa đây? Các bạn có hi vọng Thầy 
có thể nhớ mình cần phải nói gì nữa không? Hay là đề các 
bạn đi ăn tối. 

(Có người thỉnh Rinpoche kế về Lama Sang). 


Nếu Lama Sang ở đây thì Ngài sẽ làm cho các bạn 
chảy nước mắt rất dễ dàng. 


“Các bạn phải thấy, phải theo cả 10.000 các vị lạt ma, 
các vị đạo sư có phải không? Nếu không thì 


, 


các bạn sẽ không thỏa mãm. ` 


Vì các bạn có kết nối với Phật Giáo Tây Tạng, người 
Tây Tạng, các lạt ma Tây Tạng, khắp nơi có khoảng 10.000 
lạt ma Tây Tạng. Các bạn phải thấy, phải theo cả 10.000 
các vị lạt ma, các vị đạo sư có phải không? Nếu không thì 
các bạn sẽ không thỏa mãn. Đó là bản tính của các bạn. 
Thây rất hiểu điều này. 

Các bạn nói: “Ô, vị lạt ma này tốt hơn vị kia, có đúng 
không?” “VỊ lạt ma này tốt hơn vị kia, vì vị ây nói Hi với 
tôi.” “Vị ấy rất tốt vì vị ấy mỉm cười với tôi.” “°Vị ấy rất tốt 
vì vị ấy nhận cúng dường của tôi.” (có người nói: “Nhưng 


28 


Thây không nhận cúng dường của chúng con. ”). Ò, Thầy 
nhận chứ. Nhận 100 %, hay 200 %, (Ninpoche cười và mọi 
người cùng cười ô). 

Đó là cách các bạn đánh giá phẩm chất của một bậc 
đạo sư. Vậy cho nên, trí tuệ của các bạn còn chưa đủ mạnh 
để xem xét, thâm định phẩm chất của một bậc thầy. Xin 
lỗi, Thầy không phải là vị quan tòa. Nhưng thực sự mà nói, 
cách nhìn như vậy là quá méo mó, lệch lạc. 


“Hiện nay, các bạn chưa có đủ năng lực đê 
nhìn thâu suốt và nhận ra ai là đạo sư tốt 


, 


và ai không phải là chân đạo sư. ` 


Thầy thấy có nhiều người không có hiểu biết về Pháp 
và Đạo Sư. Thầy chân thành khuyên các bạn nên chằm 
chậm lại một chút. Nếu các bạn chạy theo nhiều thứ quá 
các bạn sẽ mất tất cả. Kết cục các bạn sẽ bỏ phí đời người. 
Nếu các bạn thật sự muốn có được một cái gì đó, một kết 
quả, một sức mạnh nào đó từ bậc Thầy, từ Đạo Sư của 
mình, thì cần phải chằm chậm lại một chút và bình ôn hơn, 
vững vàng hơn, chân thực hơn. Nếu không, như Thây đã 


nói ở phân trên, các bạn sẽ mât tât cả. 


29 


Bởi vì, hiện có rất nhiều đạo sư Tây Tạng dồm. Và 
Thầy tin rằng ở Việt Nam, Trung Quốc cũng có những đạo 
sư dồm. Những lạt ma như vậy có nhiều ở Tây Tạng. Hiện 
nay, các bạn chưa có đủ năng lực đề nhìn thấu suốt và nhận 
ra ai là đạo sư tốt và ai không phải là chân đạo sư. Vì vậy 
cho nên, như Thầy đã lấy ví dụ ở trên, [các bạn nói] “Ô, 
Ngài là một đạo sư tốt vì Ngài cho tôi một chiếc khăn kakta 
bự.” “Ô, Ngài là một lạt ma tuyệt vời vì Ngải cho tôi một 
tràng hạt.” Thầy sẽ tặng các bạn cái [bình] này. Liệu các 
bạn có cho rằng Thầy là một đạo sư tốt không? (Ẩ#inpoche 


giơ một chiếc bình đẹp lên, cười. Mọi người cười). 


Một cái gì đó tương tự như vậy. 


“Các bạn chỉ tháy cải nội trên bê mội, 
chỉ thây cái thê hiện ở bên ngoài. 


Các bạn hoàn toàn không nhìn sâu tận bên trong. ” 


Các bạn chỉ thấy cái nối trên bề mặt, chỉ thấy cái thể 
hiện ở bên ngoài. Các bạn hoàn toàn không nhìn sâu tận 
bên trong. Một SỐ trong các vị lạt ma này, họ có gia đình 
ở Tây Tạng, Nepal, Việt Nam v.v... và ở đầu họ cũng nói: 


30 


“Ô, cưng là gia đình duy nhất của ta!” (Rinpoche cười và 
mọi người cùng cười.) 

Thông thường có một phương cách phổ biến để gây 
cúng dường nhiều hơn. Đó là tán dương: “Ô, bạn là một tái 
sanh cao cấp,” hay: ”Ô, bạn là một dakini.” 


-_ “ “heo tôi bạn là một dakinI.” 
-_ “Ô, thật thế sao? Thật thế sao?” 


Đó là phương cách để kiếm được nhiều cúng dường 
hơn. Các bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thực sự là dakini nếu có 
ai bảo bạn như vậy không? Thây không nghĩ như vậy. Và 
đó là lý do tại sao Thầy hết lòng khuyên các bạn hãy tự 
biết mình. Các bạn cần phải tự rõ ràng về bản thân mình 
để khỏi quá rộn ràng, phấn khích khi có ai đó nói rằng 
bạn là một dakini tuyệt vời, hay là một tái sanh cao cấp, 
là Guru Rinpoche hay Dakimi Yeshe Tsogyal, Tara Xanh, 


Tara Trăng v.v... 


“Hãy nương tựa vào giáo lý Phật dạy. Đừng chạy theo quá 


, 


nhiễu thứ và đừng vội cả tỉn vào những gì người khác nói. ` 


3l 


Theo Thầy, cách người Tạng tạo thiện cảm với ai đó 
là buông lời tán dương: “Ô, bạn là tái sanh cao cấp.” Còn 
cách người Hoa, người Việt tạo cảm tình với người khác là 
nói: “Ô, trong kiếp trước tôi đã là một người thân thuộc, có 
thể là thầy của bạn.” Cả hai cách đều nhằm mục đích gây 
sự chú ý, thiện cảm? Có đúng vậy không? (Thính chúng: 
“Có ạ”) 

Vậy nên các bạn cần phải minh bạch hơn, vững vàng 
hơn, chân thực hơn. Hãy nương tựa vào trí tuệ của mình. 
Hãy nương tựa vào giáo lý Phật dạy. Đừng chạy theo quá 
nhiều thứ và đừng vội cả tin vào những gì người khác nói. 


“Trong tương lai những ai may mắn được thọ nhận và 
thực hành phục điển này từ Lama Sang phải thấy rằng mình 
giống như kẻ hành khất gặp được viên ngọc ước trong nhà 


, 


mà không phải bỏ chút công nhọc nhãn nào cả. ` 


Như Thầy đã nói ở phần đầu, chúng ta thật may mắn 
đã gặp Phật Pháp và truyền thừa của Lama Sang. Những 
ai đã gặp Lama Sang và trực tiếp thọ nhận giáo lý từ Ngài 
được may mắn hơn một chút. Chúng ta có thê học hỏi từ 
nhiều thứ. Lama Sang là một Đạo Sư chân thực, một Đại 


32 


Thành Tựu giả. Thầy không tán thán Lama Sang vì Ngài 
là thân phụ của Thầy. Thầy nói điều này vì có nhiều lý do 
chắc chăn. Vì vậy, Thầy thấy chúng ta thực sự may mắn 
có được giáo lý, có phục điển vi diệu của Lama Sang. 
Các phục điển này bắt nguồn từ Đức Liên Hoa Sanh, nhờ 
Lama Sang, ngày nay chúng ta có thể hành trì. 


Có một vị đại học giả, đại Đạo Sư tên là Agong 
Khenpo, một trong những vị học giả nỗi tiếng nhất trong 
lịch sử Golok. Ngài là đệ tử của Lama Sang và cũng là 
Bồn Sư của Lama Sang. Phục điển đầu tiên Lama Sang 
khai mở là sadhana Vajrapani kết hợp với Hayagriva và 
Garuda. Phục điển đó được đưa cho Agong Khenpo để 
khảo sát xem nó là phục điền thật hay không. Và Agong 
Khenpo nhận nó rồi nhập thất dài hạn. Ngài có những linh 
kiến, những giấc mơ, những dấu hiệu kì diệu. Một số bệnh 
của Ngài biến mắt trong thời gian nhập thất. Ngài đã viết 
bài luận về phục điển này: “Đây là một trong những phục 
điển hùng mạnh nhất, đầy lực gia trì và thanh tịnh nhất.” 


Trong một phần khác của bài luận Ngài viết: “Trong 
tương lai những ai may mắn được thọ nhận và thực hành 
phục điển này từ Lama Sang phải thấy rằng mình giống 
như kẻ hành khất gặp được viên ngọc ước trong nhà mà 
không phải bỏ chút công nhọc nhẵn nảo cả. Bởi vì Lama 


33 


Sang xuất hiện, khai mở phục điển, giáo lý và nó được trao 
cho các bạn. Các bạn không phải nhọc công đề tìm ra nó. 
Công việc duy nhất bạn phải làm là đưa nó vào hành trì.” 


Thầy đã giới thiệu đôi điều với các bạn về Lama Sang. 
Chúng ta có thê nói nhiều về Lama Sang và có thể nói bất 
tận. Nhưng đó không phải là điều chính yếu. Cái chính 
yếu là ta cần biết tinh túy của cuộc đời Lama Sang và phục 
điển của Ngài. Và cái đó Thầy đã giới thiệu với các bạn. 

Chúng ta có ít ngày để cùng tu Vajrakilaya. Chương 
trình nhập thất này kéo dài 3 tuần và tu viện phải hoàn 
tất 100 triệu biến minh chú Vajrakilaya. Tất cả 800 tăng, 
ni, yogi không bao gồm các bạn. Cuối kì chúng tôi phải 
hoàn thành 100 triệu biến Vajrakilaya. Và vì các bạn chân 
thành, tín tâm tham gia kì nhập thất này nên chúng tôi sẽ 
giữ các bạn trong lời cầu nguyện, trong pháp tu của mình, 
và kết thúc chúng ta sẽ cùng hồi hướng công đức. 


Hết bài giảng ngày 14/08/2018 tại Golol. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-01 


MP3 ngày 14.6.2018: www.lienhoaquang.com/loidaosu-qg3-0]-mp3 


34 





*Šu đã tRo mâm áo bu đonadenc Ít gingME, vực tấp từ, 
tẰham thu ta, đưa, đưng, từ úc đodyuehzn d Ÿ, tà từ, 
các ụ đạo RÀác xưa, của, dòng “onachơn dt giang! 
35 





SỨC MẠNH VĂN THÙ SƯ LỢI 


“Chúng sinh bình phàm chúng ta thường mắc nhiêu sai 
phạm do phiên não trong tâm. Phiên não hủy hoại bản tính 
thanh tịnh của mọi thứ [trong môi trường]. Vì vậy, chúng ta 


cân thực hành pháp cúng này để tịnh hóa mọi ô trược. ” 


& 


Nghi lễ mà chúng ta sắp thực hiện có tên là “Riwo 
Sangcho”, có nghĩa là “Tịnh Hóa Hộ Pháp Bản Địa". 
Chúng ta biết rằng có những vị hộ pháp đóng vai trò quan 
trọng bảo vệ cá nhân các hành giả và bảo vệ giáo lý của 
chư Phật. Một số trong các hộ pháp này rất quan trọng. 
Chư vị cần những nghi lễ [cúng dường] nhằm tịnh hóa ô 
trược trong môi trường sống và trong con người. Đó là 
vì chúng sinh bình phàm chúng ta thường mắc nhiều sai 
phạm do phiên não trong tâm. Phiền não hủy hoại bản tính 


37 


thanh tịnh của mọi thứ [trong môi trường]. Vì vậy, chúng 
ta cần thực hành pháp cúng này đề tịnh hóa mọi ô trược. 


Vua Trisong Detsen là một trong những vị vua vĩ đại 
nhất của Tây Tạng và Ngài cũng là một vị Pháp vương. 
Nhà Vua đã mời Tổ Liên Hoa Sanh và nhiều đại đạo sư 
khác từ Ấn Độ tới Tây Tạng đề xiển dương Phật Pháp. Khi 
đó, vua Trisong Detsen lâm bệnh và các thầy thuốc đều bó 
tay. Nhà vua khẩn cầu đức Liên Hoa Sanh giúp vua chữa 
lành bệnh. Đức Liên Hoa Sanh đã soạn một số nghi quỹ, 
lời cầu nguyện có tác dụng tịnh hóa — đó chính là Riwo 
Sangcho (cúng dường khói núi). Đức Liên Hoa Sanh cũng 
dạy cho vua Trisong Detsen cách thu thập những chất liệu 
tự nhiên để đốt trong lễ cúng, bởi vì các chất liệu này có 
sức mạnh tịnh hóa ô trược trong con người vả môi trường. 

Vua Trisong Detsen có tâm chí tín thành với đức Liên 
Hoa Sanh vì vậy Ngài hoan hỷ thọ nhận nghi quỹ và thực 
hiện lễ cúng. Sau khi nhà vua thực hiện lễ cúng khói, Ngài 
đã khỏi bệnh, đã phục hồi sức khỏe nhờ vào sức mạnh của 
pháp cúng khói. Như vậy, pháp cúng khói này có một lịch 
sử rất thù thắng. Là đệ tử của đức Liên Hoa Sanh, đệ tử 
của Phật, chúng ta tin tưởng rằng nghi lễ này có sức mạnh 
lớn lao như vậy. 


(Rinpoche chủ trì lễ cúng khói) 


38 


“Chúng ta cân một đẳng bảo hộ như đức Văn Thù, 
bởi vì ta không biết mình đang đi về đâu. 
Chúng ta không thực sự biết mình muốn gì, 


3$ 


và chúng ta không biết chân tánh thực tại. ` 


Bây giờ Thây sẽ ban quán đảnh Văn Thù Sư Lợi. Đây 
là một quán đảnh Văn Thù Sư Lợi rất ngắn gọn và đơn 
giản. Chúng ta đều biết Văn Thù Sư Lợi là một đại bồ tát, 
là Bốn Tôn Trí Tuệ. Đức Phật nói rằng Văn Thù Sư Lợi là 
một trong các vị thầy của ngài và đức Văn Thù cũng như 
một người cha của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một trong 
những đại nguyện, đồng thời cũng là sức mạnh của Văn 
Thù Sư Lợi là: bất cứ ai có lòng tin nơi Ngài, trì chú Văn 
Thù, cầu nguyện tới Ngài thì sẽ được truyền trí tuệ của 
Ngài. Ngài sẽ ban gia trì cho người đó. 

Thầy tin rằng điều này rất quan trọng đối với chúng ta, 
những người chưa thực sự có trí tuệ. Thầy không nói rằng 
chúng ta ngu dốt, nhưng còn rất vô minh. Chúng ta cần 


một đẳng bảo hộ như đức Văn Thù, bởi vì ta không biết 


39 


mình đang đi về đâu. Chúng ta không thực sự biết mình 
muốn øì, và chúng ta không biết chân tánh thực tại. Chúng 
ta hoàn toàn không biết gì về chân tâm, bản tánh của mình. 
Vì vậy, chúng ta lăn lóc trong luân hồi, rất đau khổ và mãi 
kẹt ở đó. Vì vậy mà ta cần có trí tuệ như trí tuệ Văn Thù. 
Để có được tánh đức nảy, chúng ta cần tu pháp Văn Thù 
Sư Lợi, đồng thời phải thân cận đức Văn Thù đề Ngài ban 


quán đảnh, gia trì và ban cho chúng ta trí tuệ, hiểu biết. 


Nói về các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên - các em 
cần nhiều kiến thức, cần nhiều năng lực trí tuệ đề học tập, 
nghiên cứu. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ cần phải học vả có 
quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến các em tán tâm. Các 
học sinh, sinh viên trong xã hội ngày nay gặp rất nhiều khó 
khăn, chướng ngại. Những thứ đó đôi khi vượt quá sức các 
em; việc học hành đôi khi trở nên quá tải, quá áp lực khiến 
nhiều em không chịu đựng nỗi. Vì vậy, các em có những 
hành vi không bình thường. Nhiều người trong số các em 
đã tự tử do thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ. Các em không thể 
chấp nhận thử thách. Vì vậy, các học sinh, sinh viên đặc 


biệt cân có nhiêu trí tuệ. 


40 


“Đầu óc họ rất tăm tôi và họ không hiểu mọi thứ 
một cách rõ ràng, bởi vì võ mình là một tập khí nặng nề 
trong tâm họ; nó làm tắc nghẽn, che mờ tất cả mọi thứ. 
Vì vậy, chúng ta cần phải tu những pháp như pháp Văn Thù 


3 


đề tịnh hóa ô trược, mê mở, che chướng trong tám. ` 


Thông thường có hai cách đề phát triển tri thức. Cách 
thứ nhất, chúng ta cần phải học. Chúng ta cần phải học 
những môn học khác nhau, những thứ khác nhau càng 
nhiều càng tốt. Chúng ta không được lười biếng mà phải 
rất siêng năng học hành để thành một người thông tuệ, 
hiểu biết. Cách thứ hai, có một số người cho dù họ rất cô 
găng học hành, bỏ nhiều thời gian, công sức, nhưng đầu 
óc họ vẫn không sáng sủa, không bén nhạy. Đầu óc họ rất 
tăm tối và họ không hiểu mọi thứ một cách rõ ràng, bởi vì 
vô minh là một tập khí nặng nề trong tâm họ; nó làm tắc 
nghẽn, che mờ tất cả mọi thứ. Vì vậy, chúng ta cần phải 
tu những pháp như pháp Văn Thủ để tịnh hóa ô trược, mê 
mờ, che chướng trong tâm. Nương vào đó, trí tuệ bổn lai 
vốn thường hằng trong tâm sẽ dần dần được khai mở, lớn 
mạnh nhờ sức mạnh của đức Văn Thù. 


41 


“BÀ-MẸ-TỤ-TÁNH bị che mờ bởi phiên não. 
Pháp tu Văn Thù có sức mạnh chặt đứt gốc rễ vô minh và 
khai mở trí tuệ cho ta nhận ra BÀ-MẸ-TU'TÁNH. ” 


Có thể nói rằng chúng ta là những kẻ lạc nhà, chúng 
ta rời bỏ chân tâm bản tánh của mình, chúng ta không kết 
nối được với BÀ-MẸ-TỰ-TÁNH. Chính vì lẽ đó chúng ta 
lang thang trong luân hồi. Chừng nào chúng ta còn trong 
luân hồi, chừng đó ta còn gặp nhiều khổ đau, trắc trở, vấn 
nạn. BÀ-MẸ-TỰ-TÁNH bị che mờ bởi phiền não. Pháp tu 
Văn Thù có sức mạnh chặt đứt sốc rễ vô minh và khai mở 
trí tuệ cho ta nhận ra BÀ-MẸ-TỰ-TÁNH. Thực hành pháp 
Văn Thù Sư Lợi sẽ đem lại lợi lạc vô cùng lớn lao. Tóm 
lại, điều rất quan trọng, rất tốt đẹp cho chúng ta là trì chú 
Văn Thù, hồng danh đức Văn Thù, quán tưởng Văn Thù, 
nghĩ tưởng và cầu nguyện tới đức Văn Thù và tự tịnh hóa 
mình bằng thực hành pháp Văn Thù Sư Lợi. 

Bây giờ chúng ta đã hiểu sự thật đó. Thầy nghĩ rằng 
đây là một ưu điểm lớn của các bạn và Thây rất trân quý 
điều này. Kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của Thây là: 
việc tu pháp Văn Thù Sư Lợi đem lại lợi lạc và sức mạnh 


42 





SIƒ si mạo tuong giớc támh, - đó cl/mhk là, 
Tww© đícR, sệc #4 đam, của, chúng to 


43 


vô cùng lớn lao. Thầy không có điều kiện thuận lợi để học 
tập khi còn nhỏ. Vào thời niên thiếu, Thầy không còn lựa 
chọn nảo khác là tu pháp Văn Thủ và Thầy đã được lợi lạc 
rất nhiều từ việc này. Thầy đã có lòng tin sâu sắc, mạnh 
mẽ rằng tu pháp Văn Thù sẽ giúp ta phát triển trí tuệ, hiểu 
biết. Điều này bao gồm không những hiểu biết về chân 
tánh của thực tại mà cả hiểu biết về thế giới này, về cuộc 
sống hàng ngày. 


“Chúng ta phải thực hành nhiễu hơn, phải nỗ lực tỉnh tấn 
hơn đức Phật, bởi vì chúng ta vô mình hơn, phiên não hơn, 
nhiều tham, nhiều sân hơn. Nếu muốn tịnh hóa những ô 


trược này trong tâm, thì ta phải thực hành rất siêng năng. ” 


Đức Văn Thù Sư Lợi giúp ta phát triển trí tuệ, năng 
lực để giải quyết các vẫn đề trong cuộc sống và vượt qua 
khó khăn, thử thách. Thầy không nói rằng Thây là một 
đại học giả hay là một người rất uyên bác. Tuy nhiên, nếu 
Thầy không tu pháp Văn Thù thì thầy sẽ ngu dốt và tệ hại 
hơn một người bình thường. Vì vậy, Thầy nói rằng Thầy 
có nhiều lòng tin và tâm chí thành chí tín. Tất nhiên, khi 
thực hành bất cứ Bồn tôn nảo, đề thực sự lợi lạc chúng ta 


44 


cần phải công phu khó nhọc, phải hết sức nỗ lực. Ta sẽ 
không nhận được nhiều gia trì, nhiều sức mạnh từ Bốn 
tôn nếu chỉ tụng vài minh chú. Chúng ta phải trì tụng rất 
nhiều, rất nhiều minh chú, hàng triệu triệu biến. Khi đó ta 
sẽ có được lợi lạc, sức mạnh. 


Chúng ta có thể học hỏi từ các câu chuyện về cuộc đời 
của đức Phật. Khi đức Phật sanh vảo thế giới này, Ngài 
đã là một bậc tôn quý, Ngài có rất ít phiền não trong tâm. 
Ngài đã là một con người vô cùng cao quý, vô cùng thanh 
tịnh. Tuy nhiên, đức Phật vẫn trải qua việc tu hành gian 
khổ. Ngài đã dân thân vào khó khăn thử thách để đạt tới 
giải thoát. Vậy một người căn cơ bình thường như chúng 
ta lại càng cần phải trải qua nhiều thử thách hơn. Chúng 
ta phải thực hành nhiều hơn, phải nỗ lực tinh tấn hơn đức 
Phật, bởi vì chúng ta vô minh hơn, phiền não hơn, nhiều 
tham, nhiều sân hơn. Nếu muốn tịnh hóa những ô trược 
này trong tâm, thì ta phải thực hành rất siêng năng. Đây là 
điều quan trọng cần phải hiểu. 

Thầy nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của Thầy là tật lười 
biếng. Thầy cũng biết rằng, bệnh lười biếng là bệnh khó 
sửa nhất. Bệnh lười biếng là trở ngại lớn nhất khiến Thầy 
không tiến bộ, không thê thành tựu, không thể nhích lên 
một bước nào trên đường tu. Thầy nghĩ rằng đa số mọi 


45 


người ở đây cũng có cùng vấn nạn như vậy. Thầy tin như 
vậy bởi vì chúng ta chắc là rất giống nhau. Thầy tin rằng 
chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, nếu ai 
muốn thành một hành giả tốt, có trí tuệ, hiểu biết thì người 
đó phải siêng năng, tỉnh tấn. 


“Và đừng quên lý vô thường của cuộc đời, đừng quên tâm 
quan trọng của việc tu luyện tâm và hoàn thiện bản thân. 
Điều này rất quan trọng và đây là lời khuyên, 


, 


là giáo huấn cốt tủy của Thây dành cho các bạn. ` 


Chúng ta không được lười biếng, chúng ta phải đấu 
tranh với bệnh lười biếng của mình. Từng ngày chúng ta 
phải cô gắng giảm bệnh lười của mình, càng nhiều càng 
tốt để rồi cuối cùng đạt tới thành tựu. Nhưng nếu chúng 
ta thậm chí không hiểu vẫn đề đó thì hoàn toàn không còn 
cách nảo, không còn cơ hội nào đề tự hoàn thiện bản thân. 
Trong những năm tháng qua, Thây đã dành nhiều thời gian 
để nghiên cứu giáo lý và công phu hành trì; chướng ngại 
lớn nhất như Thầy đã nói chính là bệnh lười biếng. Vì 
vậy, xin các bạn hãy nhận ra điều này và nỗ lực sử dụng 
thời gian của các bạn một cách đúng đắn, đúng Pháp. Và 


46 


đừng quên lý vô thường của cuộc đời, đừng quên tầm quan 
trọng của việc tu luyện tâm và hoàn thiện bản thân. Điều 
này rất quan trọng và đây là lời khuyên, là giáo huấn cốt 
tủy của Thầy dành cho các bạn. 


“§iêng năng, tỉnh tán dành cho Pháp hoàn toàn khác với 
siêng năng, cần cù dành cho đời sông thê tục, tiên bạc và 


, 


mưu sinh. Hai chuyện này rất khác nhau. ` 


Siêng năng, tinh tấn dành cho Pháp hoàn toàn khác 
VỚI Siêng năng, cần cù dành cho đời sống thế tục, tiền bạc 
và mưu sinh. Hai chuyện này rất khác nhau. Đôi khi có ai 
đó rất cần cù làm việc, hết sức nỗ lực đề thành công nhưng 
điều đó không có ý nghĩa gì hết. Khi chúng ta nói về nỗ 
lực thì đó là siêng năng, nỗ lực dành cho Pháp, là siêng 
năng làm việc với tâm mình. Phải làm việc với phiền não 
trong tâm và hết sức có gắng để liên tục duy trì sự tinh tấn 
đó. Đó chính là chánh tinh tấn. Chúng ta đã trải qua vô 
lượng kiếp trong luân hồi. Chúng ta đã có bao nhiêu tái 
sanh? Không ai biết được. Thậm chí Phật cũng không biết 
bởi vì con số đó không tính đếm nổi. Thế nhưng mỗi kiếp 
sống qua từng người trong số chúng ta ở đây đều là một kẻ 


47 


thất bại hoản toàn. Chúng ta chăng thành tựu được gì hết 
mà chỉ đau khổ, khô đau rồi chết. Sinh ra, đau khô rồi lại 
chết lần nữa. Đây là câu chuyện của chúng ta, câu chuyện 
có thật. 


Vì đây là cơ hội duy nhất, vì đây là kiếp người duy 
nhất mà chúng ta có được, cho nên chúng ta cần phải làm 
một cái gì đó. Nếu bạn nhận ra điều này thì bạn đang sống 
như một con người với đúng nghĩa. Nếu bạn không biết 
điều này thì bạn cũng giống như tất cả mọi kẻ khác; hoặc 
bạn giống như một súc sinh hay một cái gì tương tự. Bởi vì 
chăng có khác biệt nào cả: chúng súc sinh đau khổ và con 
người cũng đau khổ trong thế giới này. Vậy có gì là khác 
nhau? Sự khác nhau duy nhất là ở chỗ con người chúng 
ta biết: “Tôi muốn cái này. Tôi muốn nhiều hơn nữa.” Đó 
là sự khác biệt duy nhất giữa con người và súc sinh. Tuy 
nhiên, nếu ta biết cách sử dụng những hiểu biết về Phật 
pháp của mình thì điều này sẽ tạo nên khác biệt lớn lao, 
rất lớn lao. 


“Chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình bởi vì 
có một phẩm chất tuyệt vời tiềm ấn trong tâm chúng ta. 
Nếu ta nhận ra được phẩm chất đó, chân tánh đó thì ta sẽ 
trở thành Văn Thù Sư Lợi và nhận được trí tuệ Văn Thù. ` 


, 


48 


Bây giờ Thây sẽ trì chú Văn Thù và mọi người quán 
tưởng mình là Văn Thù: “Tôi là đức Văn Thù.” Thầy nói 
chúng ta phải nghĩ: “ôi là đức Văn Thù” bởi vì tâm chúng 
ta có sức mạnh, có bản chất giống như đức Văn Thù. Vì 
vậy, nếu bạn tin vào điều đó, nếu bạn không tán tâm vì 
phiền não, bạn tập trung vào ý nghĩ đó thì đức Văn Thù 
sẽ cho bạn cơ hội được giống như Ngài. Tuy nhiên, chúng 
ta có thói quen, xu hướng nghĩ rằng: “Tôi không phải là 
đức Văn Thù. Tôi chỉ là tôi. Tôi thích vợ tôi, chồng tôi, tôi 
thích cái này cái nọ...” Đó là tập khí, thói quen huân tập 
nhiều kiếp của chúng ta. Liệu bạn có được lợi lạc gì nhờ 
nghĩ như vậy? Không lợi lạc gì cả phải không? Bây giờ 
chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình bởi vì có 
một phẩm chất tuyệt vời tiềm ấn trong tâm chúng ta. Nếu 
ta nhận ra được phẩm chất đó, chân tánh đó thì ta sẽ trở 
thành Văn Thù Sư Lợi và nhận được trí tuệ Văn Thù. 


(Rinpoche hướng dân tụng 'Dhi, Dhi ... `) 


Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta có một cơ hội 
tốt để cùng nhau thực hành Pháp Văn Thù vào ngày nhật 
thực. Chính nhờ ngày đặc biệt này mà mỗi biến minh chú 
sẽ có sức mạnh nhân lên triệu lần. Đây là một điều rất kiết 
tường. Có một câu chuyện tuyệt vời về một bậc đại đạo 
sư, hóa thân của đức Văn Thù, là ngài Mipham Rinpoche. 


49 


Ngài là một trong những hành giả vĩ đại nhất trong lịch sử 
Tây Tạng. Ngài Mipham đã đạt thành tựu lớn nhờ tu pháp 
Văn Thù vào ngày có nguyệt thực. Ngài chỉ hành trì một 
đêm và đã có linh kiến về Văn Thù Sư Lợi. Chỉ trong một 
đêm. Tắt nhiên, Ngài rất khác [chúng ta]. Ngài có một nền 
tảng rất vững chắc. Tâm Ngài rất thanh tịnh. Tuy nhiên, 
Ngài cũng thấy rõ rằng rất quan trọng là phải tận dụng cơ 
hội đặc biệt, những ngày đặc biệt [tăng trưởng công đức] 
để hành trì. 


(Rinpoche ban quy y cho Phát tử) 


Hết trích đoạn bài giảng chiều 13/09/2015 tại Chùa Sủi. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch) do Menlha Kyid (Kiều Oanh) chép tại: wwwu 
lieểnhoaquang.com/loidaosu-q3-02 


Nghe MP3 bài giảng tại: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-02-mp3 


50 





‹\á% xuAều, cũng siệc, ấ% mầu, có ống, mầu, xúc lục, 


tôm huuuft Àã, Ùõ xa đã có trội cuấn, súc 


5 





CÁI GÌ LÀM NÊN MỘT 
CHUYÉN ĐI CÓ Ý NGHĨA? 


“Cải làm cho Pháp chân thực Pháp chính là động cơ. ” 


& 


Xin chảo tất cả các bạn. Mục đích chúng ta tới đây là 
vì Pháp. Chúng ta luôn nhắc tới tầm quan trọng của động 
cơ. Cái làm cho Pháp chân thực Pháp chính là động cơ. 
Động cơ các bạn tới đây là tốt và các bạn phải mang theo 
động cơ tốt lành ban đầu này của mình mọi lúc, mọi nơi, 
trong suốt kì lễ hội Monlam. Đó là Pháp. 


“Tát cả đêu hết sức cô găng phục vụ các bạn. ” 


53 


Chúng ta có thân người này nên ta cần điều kiện [vật 
chất] để cho cuộc sống. Điều kiện sống ở nơi đây không 
phải là cái các bạn mong muốn. Vì vậy các bạn phải chấp 
nhận điều kiện sống dành cho các bạn ở đây. Tu viện, tất 
cả mọi người ở đây rất vui được đón các bạn. Tất cả đều 
hết sức cố gắng phục vụ các bạn. Tuy nhiên, vì điều kiện 
sống ở đây không thật tốt nên chúng ta cần phải hiểu và 
chấp nhận. Đối với nhiều người trong các bạn đây là kì 
nghỉ, nhưng là kì nghỉ Pháp. Nhiều người trong các bạn 
đã biết nơi này, nhưng Thầy vẫn muốn nhắc rằng đây là 
nơi đây có độ cao. Và thời tiết ở đây thất thường, cần phải 
nhớ điều này. Các bạn luôn phải đem theo áo khoác. Trời 
có thể đang nóng nhưng ngay sau đó trở lạnh và mưa rất 


nhanh. Vì vậy phải tự bảo trọng. 


“Đáy là bài tập về nhà đặc biệt và các bạn 


cân dành thời gian đề làm bài tập về nhà này. ” 


Rất khó cho những người mới tới lần đầu. Bạn có thể 
bị đau đầu. Nhưng không có gì nghiêm trọng, bạn sẽ đỡ 


sau ít ngày. Tuy nhiên, các bạn phải cân thận và luôn giữ 


54 


ấm. Và cô gắng ăn uống đầy đủ. Thức ăn có thể không 
hợp khẩu vị lắm nhưng theo Thây chúng ta nên cô gắng, 
và có gắng chấp nhận mọi thứ. Chúng ta không nên nấu 
ăn. Các bạn nên nghỉ ngơi và giữ năng lượng. Nếu có đủ 
năng lượng và tâm trạng tốt lành, các bạn có thể đi nhiễu 
tháp, điện thờ. Chúng ta nên thấy đây là một cơ hội rất tốt 
để tích lũy công đức bằng đi nhiễu tháp, lễ lạy trước tượng 
Phật, trì chú, công phu hành trì. Đây là bài tập về nhà đặc 
biệt và các bạn cần dành thời gian để làm bài tập về nhà 
này. Và không nên quá lo lắng về gia đình, vợ, chồng v.v... 


Vì vậy, Thầy muốn nhắc chúng ta cần phải tạo thiện hạnh. 


Chúng tôi cố gắng phục vụ các bạn. Chúng tôi cố gắng 
nấu ăn cho các bạn. Ít nhất chúng ta có đủ thức ăn. Thầy có 
thể bảo đảm rằng chúng ta có đủ thức ăn. Không ngon như 
các bạn mong muốn nhưng các bạn sẽ không đói. Nếu các 
bạn không ăn thì đó là vấn đề của các bạn. Còn nếu tu viện 
không cung cấp đủ thức ăn thì đó là vấn đề của tu viện. 
Cách nấu ăn ở đây không như ở Trung Quốc. Thầy có thể 
nói nhà bếp không cho quá nhiều muối hoặc gia vị. Nhưng 
theo Thầy cách tốt nhất là tu viện nấu ăn và phục vụ các 


bạn, còn các bạn thì thưởng thức và chấp nhận. 


55 


“Mục đích của việc mọi người ở đó là đê hành hương 


chứ không phải thức ăn, hay điều kiện sống [tiện nghiJ. ” 


Khi Thầy đi hành hương, như ở Nepal chắng hạn, thức 
ăn ở đó không ngon và rất khác, rất khó tiêu. Nhưng Thầy 
cũng như mọi người không kêu ca mà chấp nhận những 
gì mình có. Mục đích của việc mọi người ở đó là để hành 
hương chứ không phải thức ăn, hay điều kiện sống [tiện 
nghi]. Cái làm cho một chuyến hành hương có ý nghĩa 
chính là hiểu và tín tâm. Khi không có tín tâm, khi không 
hiểu biết điều này thì mọi thứ trở nên phức tạp. Các bạn 
phải giữ cho động cơ của mình càng thanh tịnh cảng tốt. 
Thầy không nói rằng chúng ta không biết chấp nhận. 
Nhưng việc nhắc nhở về điều này luôn luôn bổ ích. Bởi 
vì chúng ta có thói quen, xu hướng nghiệp. Chúng ta luôn 
luôn mong muốn cái tốt nhất và khi hoàn cảnh không cho 
phép thì sinh tâm phiền não. Vì vậy nên hiểu và chấp nhận 
cái mình đang có. Vậy có được không? Chỉ như vậy các 
bạn sẽ hải lòng với chuyến đi và chuyên đi này sẽ rất có 
ý nghĩa. 


56 























-J àự TQ mọù Tqườồi khám, mới tờm, tÃá 6v 


đồ cao qú 1w củo, một hãy 2ỡng qiẳn dy lưn, 
hướng †ôt tAôt làm, “2ò, tộ ðimÃ, Aqcb, ÀZ. 57 


“Môi người phải hiệu yêu tô gì làm nên 


một chuyển đi ý nghĩa và một người tu chân thực. ` 


Sáng nay có một vài bạn, như Lotsawa, hỏi Thầy các 
bạn nên ứng xử ra sao trong thời gian lễ hội Monlam. Các 
bạn cần có động cơ như thế nào đối với hoạt động này. 
Chúng ta, những người tu, hiểu rằng Pháp là động cơ thiện 
lành, trong sáng. Khi có ý nghĩ không tốt, động cơ không 
tốt trong tâm mình, thì điều này sẽ huỷ hoại sự trong sáng 
của tất cả mọi thứ. Vì vậy chúng ta cần phải xem xét động 
cơ, phải rà soát tâm mình càng nhiều cảng tốt. Và phải giữ 
tâm mình tĩnh lặng, an bình càng nhiều càng tốt. Chỉ bằng 
cách đó chúng ta có thể tích lũy chút ít công đức. Khi tâm 
bạn đang khởi ý nghĩ không tốt, cho dù bạn có ngồi đó, 
cô gắng hết sức chịu đựng cơn đau nhói nơi đôi chân, thì 
kết quả cũng chắng tốt đẹp gì. Vì vậy, mỗi người phải hiểu 
yếu tô gì làm nên một chuyến đi ý nghĩa và một người tu 


chân thực. 


58 


“Tâm các bạn lúc thể này lúc thế khác. Vì vậy, 


chúng ta cần tự nhìn vào tâm. Hãy rà soát tâm mình. ” 


Cái gì làm nên thành công? Lòng tin làm nên thành 
công. Cái làm cho mỗi Phật sự mang lại kết quả tốt chính 
là lòng tin, tâm tín thành chân thực. Nếu bạn không có 
được yếu tô đó thì bạn không phải là người tu Phật. Nếu 
bạn không có lòng tin nơi Phật thì bạn không phải là đệ 
tử Phật. Vậy nên chúng ta cần lòng tin, tâm chí tín thành. 
Đây là cái đầu tiên chúng ta cần phải có. Thầy biết các 
bạn có lòng tin. Bởi vì có lòng tin nên các bạn tới đây. Các 
bạn cũng biết rằng các bạn có lòng tin nơi Phật. Nhưng 
tâm các bạn luôn dời đổi, không kiên định, không đáng tin 
cậy. Tâm các bạn lúc thế này lúc thế khác. Vì vậy, chúng 
ta cần tự nhìn vào tâm. Hãy rà soát tâm mình. Bạn có lòng 
tin đủ mạnh không, lòng tin ấy có chân thực không, lòng 
tin của bạn có yêu ớt hay đang chết dần không, có hư hao 
không hay vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy cần phải kiểm 
tra xem rằng bạn có chắc chắn đủ thiện duyên, đủ lòng tin 
hay không. Hắn là các bạn có tín tâm, vì các bạn đã vượt 
qua nhiều trở ngại, bỏ ra nhiều thời gian, tiền bạc, mọi 


59 


thứ để tới đây. Đương nhiên, động cơ của các bạn phải 
là Pháp: để tham dự Monlam, để thăm viễng Đạo sư, để 
nhiễu tháp v.v... Là người tu sơ cơ, thoạt tiên mong muốn 
của các bạn là thiện hạnh, nhưng vẫn cần phải rà soát lại 
tâm mình. Hãy luôn luôn kiểm tra động cơ của mình. Đó 
là điều đầu tiên. 

Điều thứ hai, chúng ta luôn nhắc tới tâm bi và tâm 
bồ đề. Khi các bạn không có những thứ đó trong động cơ 
của mình thì động cơ [đúng đắn] của các bạn vẫn còn yếu. 
Chắc hắn là các bạn đã nghe những điều này rất nhiều rồi, 
nhưng đo vô minh ta vẫn lại quên, vì vậy rất cần phải nghĩ 
tới những điều ấy. Vì vậy, cần tự nhắc mình: “Ô, tôi phải 
có tâm bi mẫn, phải có tâm bi mẫn, phải có tâm bồ đề.” 
Luôn luôn làm như thế, cho dù điều gì xảy ra. Điều này rất 
quan trọng. 


“Vậy hãy cần trọng sao cho 


mọi thứ mình làm đêu với động cơ đúng. ” 


Và cần phải cố gắng điều phục tâm tham, sân, si, đồ 
kỊị và ngã mạn của mình. Phải luôn kiểm tra xem mình có 
thực sự an bình không. An bình cả thể chất và tinh thân. 


60 


Điều quan trọng nhất là an bình, không có phiền não, vọng 
tưởng. Ngũ độc, bất cứ khi nảo bạn có chúng trong động 
cơ của mình thì chúng hủy diệt tất cả những gì tốt lành 
trong pháp hành của bạn — những kết quả tốt lành trong 
pháp hành của bạn. Bởi vì [khi đó ] các pháp sự của bạn chỉ 
còn là vỏ bên ngoài. Sâu bên trong, bạn đề tâm chạy theo 
những xúc cảm độc hại, và chúng không đem lại quả báo 
tốt. Vậy hãy cần trọng sao cho mọi thứ mình làm đều với 
động cơ đúng. Các bạn tích lũy công đức thông qua các 
pháp hành. Các bạn tới đây, bỏ nhiều thời gian, tiền bạc, 
công sức, vậy phải đặc biệt cần trọng sao cho mọi thứ đều 
tốt lành, đều từ động cơ trong sáng. 


“Vậy hãy tôn trọng lân nhau, hòa ái với nhau, 


, 


bởi vì tát cả các bạn đêu chung một quê hương, đât nước. ` 


Chúng ta biết rằng thông minh trong hành động là 
cần thiết, nhưng vẫn cần phải rất cần trọng. Có người tuy 
thông minh nhưng lại rất hung hăng, hay gây chuyện, nên 
là kẻ chuyên làm hại mọi người. Người có tâm thành tín sẽ 
là người tốt, người tu tốt, vậy nên tín tâm rất quan trọng. 
Ngược lại, người không có đủ tín tâm thường gây ra nhiều 


61 


chuyện có hại, phiền cho tất cả mọi người. Họ phá hoại 
mỗi quan hệ tốt đẹp giữa mọi người với nhau, phá hoại 
sự hòa hợp trong cộng đồng [tu]. Vì vậy khi bạn tu tâm bi 
mẫn, cố găng làm một người từ hòa thì điều quan trọng là 
phải luôn luôn giữ chánh niệm, g1ữ tâm thành tín. Vậy hãy 
tôn trọng lẫn nhau, hòa ái với nhau bởi vì tất cả các bạn 
đều chung một quê hương, đất nước. Tóm lại, gìn giữ tốt 
mối quan hệ [bạn đồng tu] hòa hợp, hòa bình là điều rất 
quan trọng. 


“Truyền thống của chúng ta khá đặc biệt. ” 


Bây giờ nói về Monlam. Vì mọi người trong tu viện 
tụng quá nhanh nên các bạn có thê không theo kịp. Vì vậy, 
các bạn có thể tụng chú Orgyen Dzambhala. Chắc đa số 
các bạn đã biết minh chú này, còn những người khác nên 
cô găng học thuộc. Khi các bạn bị lỡ nhịp, không nghe 
được lời tụng của vị chủ lễ thì có thể ngừng tụng. Chừng 
nào các bạn giữ được chánh niệm, tín tâm, động cơ tốt thì 
mọi việc đều ôn. Nếu các bạn trì tụng minh chú nữa thì 


thực sự hoàn hảo. 


62 


Nghi quỹ Orgyen Dzambhala này do Lama Sang soạn. 
Đa số các bạn đều đã nghe về Lama Sang. Một số đã gặp 
Ngài, số khác chưa được gặp, nhưng các bạn đều biết về 
Lama Sang. Ngài là một Đại Khai Mật Tạng, người đã 
khai mở phục điển này — thân phục điển của Vairochana 
(Tỳ Lô Giá Na). Phục điển này có sức gia trì rất lớn. Tu 
viện chúng tôi không kinh doanh để kiếm sống và cũng 
không làm gì nhiều để gây quỹ cúng dường. Nhưng nhờ 
phục điển này, nhờ sức mạnh và lực gia trì của dòng truyền 
thừa này, của bổn Tôn, chúng tôi có thể sống an bình và 
đầy đủ. Chúng tôi hiểu rằng nghi quỹ này mang lại lợi lạc 
lớn lao cho những ai hành trì nó. Khi các bạn hành trì đầy 
đủ thì sẽ nhận được nhiều gia trì; còn nếu hành trì không 
đủ, chỉ tụng vài câu minh chú thì lợi lạc không nhiều. 


Truyền thống của chúng ta khá đặc biệt. Nó khác với 
các tu viện khác. Các bạn không phải là Tăng NI nhưng 
Thầy cho phép các bạn ngôi cùng với Tăng già để cùng 
nhau hành trì. Thầy hy vọng mọi người hiểu điều này và 
đây là một cơ hội rất tốt cho các bạn. Một cơ hội tuyỆt vời. 
Và điều quan trọng là phải hành trì cho đàng hoảng, yên 
lặng. Khi chân các bạn bị đau và khó ngồi [yên] các bạn có 
thể đứng dậy đi ra ngoài để thư giãn chân tay rồi mới trở 


63 


lại. Nhưng không được đi lại lộn xộn hoặc làm những việc 
tương tự và đừng ngủ [gật], có được không? 


(Rinpoche nói về lịch trình) 


Hết bài giảng ngày 06/08/2018 tại Golol. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-03 


MP3 ngày 16.8.2018: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-03-imp3 


64 





'UÁ@ Tà, lau, ñấu chuầu, sâu, uồ, ức Tnamk, củaœ 
Lômww dang laãm, tôm vung tô lauâu, của, hạ đất, xớ ha đáy 


65 





RIGPA LÀ CON ĐƯỜNG BÍ MẬT 
CỦA CHƯ PHẬT 


“Vậy nên ta vô mình, và không biết 


, 


ngày mái cải gì sẽ xảy ra chăng hạn. ` 


& 


Mục đích tu hành là để tịnh hóa tâm. Điều đó không có 
nghĩa là chân tâm của chúng ta bất tịnh. Chân tâm của ta 
vốn tự thanh tịnh nhưng nó bị che mờ bởi nghiệp chướng. 
Vậy nên ta vô minh, và không biết ngày mai cái gì sẽ xảy 
ra chẳng hạn. Nếu không ám chướng, không vô minh thì ta 
đã có thể rõ biết mọi sự. Không có nguyên nhân nào khác 
khiến ta không thể rõ biết vạn sự. Mê mờ trong tâm, những 


cảm xúc tiêu cực, gọi là phiên não, chính là nguyên nhân. 


67 


“Pháp có sức mạnh tịnh hóa ô nhiêm trong tâm ” 


Pháp có sức mạnh tịnh hóa ô nhiễm trong tâm. 
“Ngondro” là một từ tiếng Tạng, có nghĩa là “đi trước một 
cái gì đó”. Nghi quỹ này là phương pháp tịnh hóa phiền não 
trong tâm. Ngondro là một pháp đối trị, một thực hành tịnh 
hóa tâm. Trong Phật Giáo Tây Tạng có nhiều dòng phái 
và mỗi dòng truyền thừa có pháp ngondro riêng. Và pháp 
ngondro này là một trong những pháp ngondro phổ biến 
và được xem là giáo lý rất đặc biệt, giáo lý thậm thâm. Bậc 
khai mở dòng truyền thừa Longchen Nyingthig là Rigdzin 
Jigme Lingpa, nghĩa là “Trì Minh Vô Úy”. Jigme Lingpa 
là một học giả rất nôi tiếng, một hành giả xuất sắc đã suốt 
đời ân tu trong hang động ở Tây Tạng. 


“Có nhiễu cáp độ khác nhau của Tánh. ” 


“Pháp tu tiên yếu” có nghĩa là chuẩn bị để đạt tới thực 
tại, tới chân lý. Phật đã ban nhiều giáo lý trân quý, và mục 


68 


đích của tất cả giáo lý đều nhằm giúp con người thấy được 
chân lý của vạn pháp. Có nhiều cấp độ khác nhau của chân 
lý. Lần chuyển Pháp luân thứ nhất Phật dạy “Bốn Chân 
Lý Thiêng liêng” (7 Diệu Để - LND). Lần chuyển Pháp 
luân thứ hai Phật dạy Nhị Đề (Chân Để và Tục Đề). Lần 
chuyển Pháp luân thứ ba Phật dạy Như Lai tạng. Tóm lại, 
giáo lý Phật dạy nhằm cho ta thấy chân tánh của vạn pháp, 
và có nhiều cấp độ khác nhau của Tánh. 


“Tánh Không được chia thành nhiễu cấp độ 
khác nhau: ngoại Không, nội Không, mật Không. ” 


Thể của vạn pháp là tánh Không. Đây là thực tại thậm 
thâm nhất của vạn pháp. Tánh Không được chia thành 
nhiều cấp độ khác nhau: ngoại Không, nội Không, mật 
Không. Một số dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng 
có mục đích tu trì để đạt tới cốt tủy sâu xa nhất, bản thể 
tối hậu của vạn pháp. Ví dụ như các dòng truyền thừa 
Dzogchen Đại Viên Mãn hoặc Mahamudra Đại Thủ Ấn. 
Tự Tánh ấy luôn hiện hữu. 


Nguyên nhân khiến ta không trực nhận được tự tánh 
là vô minh, như Thầy đã nói. Cách chúng ta nhìn mọi thứ 


69 


trái ngược với thực tại. Và giáo lý này giúp ta quay trở về 
với trạng thái ban sơ gọi là “Chân tánh Bốn nguyên”. Về 
chủ đề nảy có rất nhiều giáo huấn, trong số đó giáo huấn 
của Longchenpa và Jigme Lingpa là những giáo huấn về 
tâm thâm diệu nhất. Để hành giả chứng ngộ được chân 
tánh của tâm thì cần hội đủ một số điều kiện thông qua 
pháp tu ngondro. 


“Thiếu pháp tu ngondro ta không thể thấy Tánh ... ” 


Và nếu ta muốn đạt chứng ngộ thì cần phải hoàn tất 
thực hành này. Thiếu pháp tu ngondro ta không thể thấy 
Tánh, vì vậy tu pháp ngondro là vô cùng quan trọng. Như 
Thầy đã nói ở trên, chúng ta tu hành vì muốn đắc quả. 
Thiếu nhân duyên sẽ không chứng quả, và đây chính là 
nhân duyên để ta thành tựu kết quả mong muốn. Và đây là 


điêu rât quan trọng. 


“Tát cả các ngài đếu đông lòng nhái trí 


rằng tu ngondro là rất quan trọng. ” 


70 


Trong lịch sử Đạo Phật, đặc biệt Kim Cang Thừa, các 
bậc thầy vĩ đại không sót một ai đều phải qua giai đoạn tu 
tập đó, và các Ngài hành trì rất nhiều. Chúng ta có thê học 
hỏi từ cuộc đời các ngài để biết các ngài đã tu hành thế nào 
và đã đạt tới chứng ngộ ra sao. Và không một vị thầy nảo 
nói rằng việc tu ngondro không quan trọng. Tất cả các ngài 


đều đồng lòng nhất trí rằng tu ngondro là rất quan trọng. 


Tóm lại, chúng ta phải hành trì pháp tu này, nó rất đơn 
giản và hoàn chỉnh. Nó không đòi hỏi quá nhiều thời gian 
để hành trì hàng ngày, và bạn không phải bỏ ra quá nhiều 
thời gian, sức lực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm một hành 
giả thì ít nhất phải hành trì pháp tu này. Lúc đầu, nếu chưa 
quen với nghi quỹ này thì có thể mất khá nhiều thời gian 
để đọc tụng từ đầu tới cuối. Nhưng khi đã quen thì không 
mắt nhiều thời gian lắm, chỉ khoảng 15 hay 20 phút một 
lần. Như vậy là không quá khó. 


“Với việc tu hành, ta muốn có thành tựu lớn 


, 


thì phải bỏ ra nỗ lực lớn. ` 


Với việc tu hành, ta muốn có thành tựu lớn thì phải 
bỏ ra nỗ lực lớn. Giác ngộ không tự nhiên tới, nó đòi hỏi 


7] 


nhiều nhân duyên. Hôm qua, Thầy đã nói về bệnh lười của 
nhiều người, bệnh này là chướng ngại lớn cho đường tu. 
Vậy nên ta cần phải tỉnh tấn hơn - đó là điều chắc chắn. 
Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng và có nhiều thứ phải lo 
toan hàng ngày, vì vậy mà không thể dành nhiều thời gian 
cho tu trì. Đó là sự thật. Phật là bậc Đại BI, Đại Trí. Ngài 
đã hết sức cô gắng để có một pháp tu thật hữu dụng, mạnh 
mẽ, đồng thời đơn giản, dễ dàng tới mức tối đa. Ngài đã 
cho ra đời pháp tu này và truyền cho chúng ta. 


“,.. chúng ta giảm bớt vô mình trong tâm 


, 


đê Tánh hiện lộ ngày cảng rõ ràng hơn. ` 


Chúng ta phải hành trì ít nhất 15 hay 30 phút. Đây là 
mức tối thiểu cần có để sửa tâm mình. Mục đích của pháp 
tiên yếu này là chứng Tánh - tức Rigpa. Rigpa là Giác 
tánh của chúng ta, là phần tinh yêu của tâm. Chúng ta cần 
phải chuẩn bị bản thân cho việc chứng Tánh. Hiện nay 
Giác tánh của ta bị che mờ bởi vô minh. Thực hành pháp 
tu tiên yêu này chúng ta giảm bớt vô minh trong tâm để 
Tánh hiển lộ ngày càng rõ ràng hơn. Đây chính là ý nghĩa 
của pháp ngondro. 


72 


E1LY~YS”- 7s-YYI0ENA 


ft: 





* Ñàăm, não hủu ñaqu, km, ta, thu tnÀ, cửa, 
mọù tú, [xong mô bưường] "lì vỘM, chứng 1œ cẳw 
tục ham, tháp cứng nu đã tnÀ, háa, mọk ô Uvược." 


Có một cuốn sách giảng về pháp tu Ngondro Longchen 
Nyingthig, tên là “Lời Vàng của Thầy Tôi”, do Patrul 
Rinpoche soạn. Patrul Rinpoche là một Đạo sư Tây Tạng 
sinh khoảng năm 1808 hay 1880. Ngài nổi tiếng là một 
Đại hành giả. Tất cả mọi người đều sợ Ngài vì lời lẽ của 
Ngài rất bén nhọn, Ngài phê phán tất cả; và Ngài cũng 
rất rất trung thực và tinh tấn. Ngài cũng nổi tiếng là một 


Milarepa thứ hai. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thường tán thán Patrul 
Rinpoche, thường kể về lòng từ của Đạo sư, về đức tính 
khiêm cung và trí tuệ của Ngài. Patrul Rinpoche là một đại 
học giả, một soạn giả lớn, một nhà thơ nôi tiếng của Tây 
Tạng. Ngài đã soạn rất nhiều bản văn về những đề tài khác 
nhau, cho những đối tượng khác nhau. Hiện nay có tám 
tập trước tác của Patrul Rinpoche đã xuất bản, tuy nhiên 
không thể kết tập được toàn bộ các tác phẩm của Ngài. 
“Lời Vàng của Thầy Tôi” là tác phẩm nỗi tiếng và được 
dùng rộng rãi nhất. Nó được dùng không chỉ một số vùng 
mà khắp mọi nơi trên thế giới, bởi cách giải thích mọi thứ 


rât giản đơn mà lại chi tiêt và rõ ràng của tác phâm. 


74 


“Rigpa ” có nghĩa là rõ thấy thực tại, 


côn ngược lại là “marigpa ” 


Giáo lý về Rigpa — Giác tánh — được gọi là Dzogpa 
Chenpo Đại Viên Mãn. Đề kiến tánh chúng ta cần pháp 
Đại Viên Mãn và, như Thây đã nói, Giác tánh không xuất 
hiện trong tâm ta nếu thiếu nhân và duyên. Việc đầu tiên 
là cần phải có lòng tin vào Rigpa, Giác tánh của ta. Hiện 
nay chúng ta vô minh. Vì vô minh ta bị tách lìa khỏi Rigpa 
của mình. “Rigpa” có nghĩa là rõ thấy thực tại, còn ngược 
lại là “marigpa” — không thấy rõ chân tánh thực tại. Hiện 
nay chúng ta đang rất “marigpa”, rất vô minh, ta không 
thể thấy Tánh. Vì vậy chúng ta đang trải qua những cấp độ 
khác nhau của đau khổ, vẫn nạn, chướng duyên. Khi trực 
nhận được Rigpa thì mọi vấn đề sẽ tự nhiên biến mắt. Đó 
là lý do ta nỗ lực [tu hành] để kiến tánh. 


“Rigpa còn được gọi là 


x3 


'con đường bí mật của tất cả chư Phật 


75 


Rigpa còn được gọi là “con đường bí mật của tất cả 
chư Phật”. Con đường bí mật này được khai mở bởi đức 
Đại Phố Hiền Như Lai. Ngài là bậc thủy tổ đã chứng Tánh, 
Giác tánh, bậc thường trụ trong Tánh. Ngài lúc nào cũng 
thiện và cái gì cũng thiện. “Đại Phô Hiền” có nghĩa là “cái 
gì cũng thiện và lúc nào cũng thiện”. Chúng ta đôi khi 
cũng có bản tánh đó, nhưng rồi vô minh lại che mờ nó đi. 


Chúng ta không thể “lúc nào cũng thiện” vì chúng ta đánh 
mắt Giác tánh của mình, Rigpa của mình. Vì thế mà chúng 


ta không tốt. 


““Đại Phố Hiến ` có nghĩa là 


'cái gì cũng thiện và lúc nào cũng thiện. ` 


” 


Khi nói rằng chúng ta không tốt thì có nghĩa là chúng 
ta đau khô, ngu tối, yếu đuối, bất lực và không có đức tin. 
Ỷ nghĩa là như vậy. Sự thật là khi ta còn lăn lóc trong luân 
hồi thì ta không có tự do. Lý do ta không có tự do là vì ta 
mất sức mạnh của tỉnh thức và trí tuệ. Vì vậy, ta chịu sự 
sai khiến của vô minh, phiền não, nghiệp chướng bắt tịnh, 


và ta rât yêu đuôi. Tuy nhiên, nêu ta nhận ra Giác tánh của 


76 


mình thì ta sẽ vượt thoát luân hôi, vô minh, sẽ có nhiêu sức 
mạnh, trí tuệ và trở thành người tôt. 


“Rigpa được gọi là “Đức Phật Phổ Hiên ” 


, 


vì nó lúc nào cũng thiện. ` 


Tóm lại, tu đạo có nghĩa là phải nỗ lực để vượt thoát 
luân hồi, nỗ lực đề lúc nào cũng thiện. Đó chính là ý nghĩa 
căn bản của việc tu hành. Đức Đại Phố Hiền Như Lai là 
bậc khai mở dòng Pháp này. Vì chúng ta không hiểu Chân 
tánh là gì nên nó được gọi là Đức Phổ Hiền Như Lai - 
Samantabhadra. Đức Phố Hiền Như Lai thật ra chính là 
chân tánh của chúng ta. Rigpa được gọi là “Đức Phật Phố 
Hiền” vì nó lúc nào cũng thiện. Nhưng khi chúng ta nói 
tới hiện tượng ấy, tới chủ đề ấy thì ta cần một con người 
[cụ thể] đề có thể bàn luận được. Vì thế mà nó được gọi là 
“Phật Phố Hiền”. 

Phật Phô Hiền truyền giáo lý Dzogchen cho Ngũ Bộ 
Phật: Vajradhara, Vajrasattva và tất cả chư Phật mười 
phương. Đó là cách truyền thừa Dzogchen Đại Viên Mãn 
được khởi lập. Chúng ta cũng có thê nói rằng lúc đầu Pháp 


Tì 


này được khởi lập nơi cõi Phật. Sau đó, tất cả chư Phật 
họp lại và thỉnh cầu Vajrasattva truyền dạy Dzogchen Đại 
Viên Mãn. Và Đức Vajrasattva thỉnh cầu Vajrapani truyền 
dạy Dzogchen. Đức Kim Cang Thủ yết kiến Ngũ Bộ Phật 
và thọ nhận giáo lý Dzogchen. Ngài đã nghiên cứu tất cả 
các chủ đề và thành tựu. Sau đó Ngài đã truyền dạy giáo lý 
cho chư thiên. Như vậy là Dzogchen đã được truyền dạy 
nơi cõi thiên. 

Đệ tử đầu tiên thọ nhận giáo lý Dzogpa Chenpo từ 
VajJrapanm1 là “Cực Tuệ” — có nghĩa là “Thiên tử Cực Trí 
Tuệ” (Devapuftra Adhicitta - LND). Ngài tên là Cực Tuệ vì 
Ngài rất thông minh và là bậc thâm hậu trong thiền định. 
Ngay từ khi còn nhỏ Ngài đã luôn an trụ trong định thâm 
sâu. Ngài có khả năng quán chiếu tánh Không nhờ năng 
lực [thiền định] tự nhiên của mình. Đức Kim Cang Thủ 
đã tới cõi Trời gặp và trao truyền toàn bộ giáo lý Dzogpa 
Chenpo cho Ngài. Ngài Thiên Tử Cực Tuệ trở thành bậc 
thầy truyền giáo lý Dzogchen nơi cõi Trời. “Cực Tuệ” có 
nghĩa là Ngài có nhiều phẩm tánh đặc biệt siêu vượt năng 
lực của những người khác. Ngài đã thọ nhận Dzogchen từ 
Vajrapani và khởi lập dòng Pháp này nơi cõi thiên. 


78 


“Garab Dorje là bậc Đạo sự Dzogchen 


đáu tiên trong cõi nhân gian. ` 


Sau đó truyền thừa Dzogchen được thiết lập ở nhân 
gian, tại Ấn Độ. Có bậc hóa thân vĩ đại tên là Garab DorJe. 
Garab DorJe là hóa thân của Kim Cang Tát Đỏa và Ngài 
“Cực Tuệ”. Garab Dorje có trí tuệ để chứng ngộ Dzogchen 
Đại Viên Mãn. Khi mới lên ba lên năm Ngài đã dạy 
Dzogchen. Trước khi đi học Ngài đã biết nói, biết thiền và 
đã chứng ngộ GIác tánh của mình. Như vậy, Garab DorJe 


là bậc Đạo sư Dzogchen đầu tiên trong cõi nhân gian. 


Garab Dorje có linh kiến về Vajrasattva, và Vajrapani 
cũng tới trực tiếp truyền dạy cho Ngài tất cả các mật điển 
của Dzogpa Chenpo. Đó là lịch sử của Dzogpa Chenpo. 
Garab Dorje hành trì Dzogchen nhiều năm và thành tựu 
thân cầu vồng. Đó là thành tựu cao nhất của một hành giả 


thực hành pháp tu này. 


79 


“Jampel Shenyen là vị Tổ thứ hai 


của dòng Dzogpa Chenpo nơi cối người. ” 


Một hóa thân vĩ đại khác của Văn Thù Sư Lợi là Jampel 
Shenyen, một đại học giả. Ngài nhận được tiên tri từ đức 
Văn Thù rằng Ngài sẽ đến gặp Garab Dorje, làm đệ tử của 
Garab Dorje, và trở thành vị Tổ của dòng pháp Dzogchen. 
Jampel Shenyen đã làm theo lời tiên tri này, tới gặp Garab 
DorJe, trở thành đệ tử, và giúp Garab DorJe khởi lập dòng 
Dzogpa Chenpo tại nhân gian. Như vậy, Jampel Shenyen 
là vị Tổ thứ hai của dòng Dzogpa Chenpo nơi cõi người. 


Hết bài giảng sáng 14/06/2015 tại Matxcova, Nga. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch) do Menlha Kyid (Kiều Oanh) chép tại: wwwu 
lieẩnhoaquang.com/loidaosu-q3-04 


S0 





*ollạx, 26 mvguồy một S6 điúc tu tôn qióo ¿2ð thở naai 
cho tự, do. .. GÌ a% xo không pÃảw @ tôn qóo tÍà +aấy tư, do" 


SĨ 





LÀM SAO ĐỀ THỰC SỰ NGHĨ NGƠI 
— CÁ THẺ XÁC LẦN TINH THÂN 


“Chúng ta luôn luôn quên khi có cái gì đó liên quan 
tới Pháp. Nói cách khác, chúng ta chưa có được 
thói quen tốt luôn luôn nhớ về Pháp. Cho nên chúng ta 


cần phát triển thói quen đó, thói quen hướng tâm về Pháp. ” 


& 


Ở Tây Tạng có câu nói: “Cho đến khi mà cái đầu của 
chúng ta rụng xuống thì chúng ta vẫn còn tiếp tục nói và 
cứ nói nữa.” (cười). 

Chúng ta rất cần, rất cần có ai đó luôn luôn nhắc nhở 
chúng ta, bởi vì bản chất của chúng sinh là như vậy. Chúng 
ta rất cần một ai đó chịu lãnh trách nhiệm nhắc nhở chúng 
ta những điều cần thiết, bởi vì tâm của chúng ta, bản chất 


83 


của nó là luôn luôn quên. Rât ít khi nhớ và luôn luôn quên. 
Đó là bản chât tâm của chúng sinh. 


Chúng ta luôn luôn quên khi có cái gì đó liên quan 
tới Pháp. Nói cách khác, chúng ta chưa có được thói quen 
tốt luôn luôn nhớ về Pháp. Cho nên chúng ta cần phát 
triển thói quen đó, thói quen hướng tâm về Pháp. Còn bây 
giờ chúng ta vẫn còn giữ thói quen, tập khí không tốt là 
thường quên hướng tâm về Pháp. Vì vậy, chúng ta cần 
một người nào đó chịu trách nhiệm về chúng ta, nhận lãnh 
trách nhiệm nhắc nhở chúng ta nhớ về Pháp. 


“Mặc dâu biết rằng vạn pháp là vô thường, 
nhưng chúng ta vẫn nuôi thói quen thích bận rộn 
nhiều chuyện, càng nhiễu chuyện càng tối. Và chúng ta thích 


3 


bận rộn đến mức không thể dừng lại được. ` 


Ai cũng biết rằng mọi thứ xung quanh chúng ta đều 
thay đôi. Ta cũng đã nghe về bản chất vô thường của luân 
hồi. Ta cũng biết rằng không aI1 có thể ngăn chặn được sự 
thay đổi của vạn pháp. Đó là điều rất quan trọng chúng 
ta cần phải nhớ. Chúng ta thường xuyên phải nghĩ về nó, 


S4 


phải quán chiếu về nó, phải nhắc nhở mình nghĩ về điều 
đó, nghĩ về vô thường. 

Lý do là vì tất cả những rắc rối, bất ồn của chúng ta 
nằm ở chỗ chúng ta quên điều đó. Chúng ta không thường 
xuyên nhắc mình nhớ về bản chất của vô thường của vạn 
pháp. Tâm của chúng ta bám chấp rất mạnh mẽ vào luân 
hồi, do đó những rắc rối, những vẫn nạn vẫn xảy ra với 
chúng ta. Mặc dầu biết rằng vạn pháp là vô thường, nhưng 
chúng ta vẫn nuôi thói quen thích bận rộn nhiều chuyện, 
càng nhiều chuyện càng tốt. Và chúng ta thích bận rộn đến 
mức không thể dừng lại được. 


“Chúng ta muôn, rồi lại muôn hơn nữa, 
hơn nữa, rồi hơn nữa. Càng nhiễu thì lại càng IỐI. 


Và vì vậy mà không bao giờ có thể dừng lại được. ” 


Chúng ta đều là con người vậy nên thích làm cái này, 
cái nọ là rất bình thường. Điều này có thể hiểu được. Tuy 
nhiên, từ đó sẽ xảy ra một chuyện khác: cội rễ của tất cả 
mọi vẫn nạn rốt cuộc vẫn là tâm tham. Chúng ta muốn tất 
cả mọi thứ và không bao giờ dừng lại cái chuyện “muốn”. 
Chúng ta muốn, rồi lại muốn hơn nữa, hơn nữa, rồi hơn 


S5 


nữa. Càng nhiều thì lại càng tốt. Và vì vậy mà không bao 
giờ có thê dừng lại được. 


Tâm của chúng ta - bản chất của nó là như vậy. Nó 
luôn luôn chạy, luôn luôn động. Đó là gốc rễ của tất cả 
mọi bất ôn, bất hạnh. Vì vậy, điều giản dị là chúng ta phải 
hiểu tâm của mình. Bản chất của nó là muốn hơn nữa thì 
ta phải nói với nó: “Hãy dừng lại!” Và để cho tâm dừng 
lại thì chúng ta phải có những khoảng thời gian thật sự thư 
giãn, thật sự nghỉ ngơi. Hãy đề cho tâm chúng ta hoàn toàn 
nghỉ ngơi. 


“Và môi chúng ta chỉ có một cái bao tử mà thôi! 
Vì vậy, chúng ta không cân phải lo toan, bận rộn quả nhiêu. 


Xin hãy nhớ điểu này: phải biết đủ!” 


Đức Phật dạy phải biết “thiểu dục tri túc” - phải biết 
hài lòng với những gì mà mình có được. Đó là điều rất 
quan trọng. Bởi vì bản chất tâm của chúng ta là tham, và 
lòng tham này sẽ vô bờ bến. Nếu ta không thực sự nói 
“KHÔNG: với nó và dừng nó lại thì nó sẽ không bao giờ 
dừng lại được. Nếu ta để cho tâm mình được tự do thì nó 
sẽ đuôi theo bất cứ cái gì nó tóm được. Vì thế, đức Phật và 


S6 


các bậc đạo sư vĩ đại trong quá khứ luôn dạy rằng những 
bận tâm thế tục sẽ không bao giờ hết, trừ khi ta quyết tâm 
dừng chúng lại. 

Thầy xin nhắc lại lời dạy của đức Phật: phải biết “thiểu 
dục tr túc”. Đây là một lời dạy rất sâu sắc, một lời dạy rất 
quan trọng. Thực ra thân xác của chúng ta rất hữu hạn. Và 
mỗi chúng ta chỉ có một cái bao tử mà thôi! Vì vậy, chúng 
ta không cần phải lo toan, bận rộn quá nhiều. Xin hãy nhớ 
điều này: phải biết đủ! 

Thực ra, nếu những việc chúng ta làm mang lại lợi 
lạc cho người khác thì bận rộn là điều tốt. Nhưng đa phần 
các hoạt động của chúng ta chỉ liên quan đến mục đích 
thế tục mà thôi. Khi các hoạt động chỉ có giá trị thế tục thì 
chúng không có nhiều giá trị đối với người tu Phật. Những 
hoạt động ấy chỉ có giá trị ngắn hạn và nhỏ hẹp. Xét về 
lâu dải thì những hoạt động như vậy chỉ mang lại rắc rối, 


mang lại khô đau và vân nạn cho chúng ta. 


“Chữừng nào chúng ta còn nuôi tâm tham, 
chưa chặt đứt được gốc rễ của nó, thì ta chưa tu 
hạnh bồ thí đúng nghĩa. Vì vậy, tu hạnh bồ thí chính là 


chặt đứt gốc rễ của tham dục trong tâm. ” 


S7 


Đức Phật đã dạy những người tu tại gia, đặc biệt 
những người có điều kiện vật chất sung túc, phải tu hạnh 
bố thí. Đó là Pháp đề đối trị với tâm tham luyến. Còn đối 
với giới tăng ni thì Ngài dạy hạnh “thiểu dục tri túc” - càng 
có ít tham luyến cảng tốt và biết hài lòng với những gì mà 
mình có. Như vậy, đức Phật đã dạy hai phương pháp, một 
cho người tu tại gia và một cho chư tăng ni. Đức Phật đã 
dạy hạnh “thiểu dục tri túc” cho giới tăng ni, và dạy giới cư 
sĩ tu hạnh bố thí. Như thế nào có nghĩa là bố thí hoàn hảo? 
Góc rễ của việc tu hạnh bồ thí nằm ở đoạn diệt tâm tham. 
Đối với chư tăng chư ni và cư sĩ cũng như nhau. 


Nhờ hiểu cái hại của tham dục và nhờ tỉnh tấn thực 
hành pháp đối trị tâm tham mà người tu có thể đoạn diệt 
tham. Để tu hạnh bồ thí chúng ta cúng dường, bố thí, giúp 
đỡ người khác. Cho dù ta bố thí, cúng dường nhưng nếu 
sâu bên trong vẫn nuôi tâm tham thì ta vẫn chưa chặt đứt 
được gốc rễ của tham dục. Khi đó chúng ta không tu được 
hạnh bồ thí thông qua hành động bồ thí, mà chỉ làm cho 
tâm tham trong mình ngày càng gia tăng mà thôi. Chừng 
nào chúng ta còn nuôi tâm tham, chưa chặt đứt sốc rễ của 
nó, thì ta chưa tu hạnh bố thí đúng nghĩa. Vì vậy, tu hạnh 
bố thí chính là chặt đứt gốc rễ của tham dục trong tâm. 


S8 





đ%ác aw dau hằng khởng được lãm ly, 
cúng xmh, khởng được lau, ximẲ, mơng “2ö, 
hải cố ống cứu no 2ỡng chúng xmh, Rh ác 


“Còn một điểu quan trọng nữa chúng ta cần phải biết, 
đó là phải học cách thư giãn, nghỉ ngơi vê 


3# 


cả tỉnh thân lẫn thể chất. Cả về hai phương diện. ` 


Còn một điều quan trọng nữa chúng ta cần phải biết, 
đó là phải học cách thư giãn, nghỉ ngơi về cả tinh thần lẫn 
thể chất. Cả về hai phương diện. Đôi lúc chúng ta mệt mỏi 
về tỉnh thần do phiền não trong tâm. Phiền não làm tâm ta 
rất mệt mỏi. Rồi chúng ta cũng bị mệt mỏi về thể chất bởi 
vì bận rộn hết chuyện này lại chuyện khác. Ta phải chăm 
lo cho cuộc sống của mình, cần sức khỏe tốt. Một khi đã 
mệt mỏi về thê xác, thân thể không khỏe mạnh thì tâm ta 
cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta lo lắng và không vui. 


Như vậy, ta cần phải biết làm thế nào đề có thể thực sự 
nghỉ ngơi. Không có trí tuệ, không biết cách làm việc với 
tâm thì cho dù ta muốn hạnh phúc nhưng hạnh phúc không 
đến với ta, vì không có đủ nhân duyên cho nó. Vì vậy, đặc 
biệt đối với những ai đã có hiểu biết thật sự về giá trị cao 
quý của cuộc sống này thì phải cố gắng đề làm được điều 
đó — đem an bình, hạnh phúc cho tâm và cho thân. 


90 


“Phải trực nhận được chân tâm và an trụ, 
nghỉ ngơi trong chân tâm, bản tánh đó. 
Nghỉ ngơi trong giác tảnh - đó chính là 


mục đích việc tu hành của chúng ta. ” 


Có nhiều giáo huấn dạy cách làm sao để có thể nghỉ 
ngơi về mặt tinh thần, nghỉ ngơi với tâm an bình. Đức Phật 
đã ban nhiều giáo huấn về việc làm sao để có thể nghỉ 
ngơi, cả về thân lẫn về tâm, cả bên ngoải và bên trong. 
Cả hai cấp độ, hai phương diện. Đây là phần chính yếu 
của giáo lý Phật đà. Đặc biệt, các giáo lý vĩ đại của Kim 
Cương thừa là Dzogchen (Đại Viên Mãn) và Mahamudra 
(Đại Thủ Ấn) đã mô tả những phương pháp thâm diệu để 
hành giả có thể đạt tới sự nghỉ ngơi chân thực. Các giáo 
lý này dạy ta cách tu đề hiểu được bản tâm và an trụ trong 
bản tâm đó. Để an trụ, để nghỉ ngơi trong bản tâm đó, 
trong thực tại đó. 

Điều quan trọng chúng ta cần phải biết là tuy những 
việc hành trì như trì chú, lễ lạy, nhiễu tháp là rất tốt, nhưng 
đó không phải là cái quan trọng nhất. Đó không phải là cái 
chính yếu, không phải là thực hành hiệu quả cao nhất. Việc 


9 


hành trì thực sự đem tới trí tuệ tối hậu, an bình chân thực, 
an bình tối hậu trong tâm, đem tới sự chứng ngộ trong tâm 
chính là trực nhận bản tâm và an trụ trong bản tâm. 


Chừng nào chúng ta còn chưa chứng ngộ, chưa trực 
nhận được bản tâm của mình, chưa an trụ được trong bản 
tâm đó, thì chúng ta còn chưa có được sự nghỉ ngơi, chưa 
có được an bình đích thực, an bình tối hậu, vĩnh hằng. Vì 
vậy điều quan trọng nhất đối với người tu là phải trực nhận 
được chân tâm và an trụ, nghỉ ngơi trong chân tâm, bản 
tánh đó. Nghỉ ngơi trong giác tánh - đó chính là mục đích 
việc tu hành của chúng ta. 


“Nhiễu người tu uyên bác, hiểu biết đã không giải quyết 
được vấn đề chính yếu của đường tu. Vậy cái gì giúp 
hành giả có được giải đáp cho vẫn đề chính yếu? 

Cái thực sự giải quyết được vấn đề chỉnh yếu là chứng ngô 


được bản tâm. Đó là cái giải quyêt được vấn đê!” 


Kiên thức, hiệu biệt là quan trọng. Chúng ta cân phải 
có hiệu biêt về các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, trong 
cuộc sông. Tuy nhiên, hiêu biệt về bản tâm vi diệu là hiêu 


biệt thâm diệu nhât. Bởi vì, có nhiêu người tu rât uyên bác, 


92 


học rộng, biết nhiều như các vị pandita, các vị geshe, các 
vị đại học giả Phật giáo. Tuy nhiên, tâm các vị ấy vẫn còn 
vọng động. Các vị đó đôi khi còn trở nên rất cực đoan; họ 
không giữ được Trung đạo. Đôi khi họ chấp chặt vào biên 
kiến của họ, vào tri thức, hiểu biết của họ, vào việc tu hành 
của họ. Họ không giữ thái độ kính trọng đối với những 
người khác. Tâm họ có thể trở nên rất vọng động, hung dữ 
và rất điên đảo. 

Lý do chính yếu là vì các vị ấy không hiểu được tâm, 
không trực nhận được chân tánh. Và họ đã sử dụng hiểu 
biết, kiến thức của mình theo một phương cách khác, theo 
một [nền tảng] đạo lý khác, rất sai lạc. Những phương 
cách đó không giúp giải quyết được vấn đề. Nhiều người 
tu uyên bác, hiểu biết đã không giải quyết được vấn đề 
chính yếu của đường tu. Vậy cái gì giúp hành giả có được 
giải đáp cho vấn đề chính yếu? Cái thực sự giải quyết 
được vẫn đề chính yếu là chứng ngộ được bản tâm. Đó là 
cái giải quyết được vấn đề ! 

Như Thầy đã nói ở trên, hãy phẫn đấu, hãy nỗ lực 
để khảo sát, tầm cầu, để nhìn thấu tâm mình. Và khi đó 
chúng ta sẽ tìm thấy đại an bình, tìm thấy hỉ lạc chân thực 


trong tâm. 


93 


“Cái tật của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta là ở chỗ: 
chúng ta không biết cách tu. Chúng ta không biết 
cách tu cho đúng. Chúng ta cứ chạy theo hết cái này 


rồi lại cái khác, những cải không quan trọng. ” 


Thầy thường nhắc, thường dạy các bạn về tầm quan 
trọng của các pháp tu ngondro. Tại sao các pháp tu ngondro 
lại quan trọng? Là vì các pháp tu ngondro là nền tảng để 
hành giả đạt tới chứng ngộ tánh không. Pháp ngondro tạo 
nhân duyên chính yếu để đưa tới sự chứng ngộ. Vì vậy, 
ngondro rất quan trọng. Tuy nhiên, ngondro không phải 
là pháp tu tối thượng, không phải pháp tu chính. Pháp tu 
chính là pháp trực tiếp đưa [hành giả] tới chứng ngộ. 


Thế nhưng chúng ta cần có một nền tảng căn bản. 
Chúng ta rất cần một nền tảng căn bản vững chắc. Không 
có một nền tảng như vậy thì không gì có thể phát triển, 
không gì có thể thành tựu được. Không có đất thì cây 
không có gì để mọc lên trên. Những pháp tu chính có thể 
“mọc lên”, có thể thành tựu được, chính là nhờ pháp tu nền 
tảng này. Vì vậy, ngondro - pháp tu nền tảng - là cực kỳ 


quan trọng. 


94 


Cái tật của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta là ở chỗ: 
chúng ta không biết cách tu. Chúng ta không biết cách 
tu cho đúng. Chúng ta cứ chạy theo hết cái này rồi lại 
cái khác, những cái không quan trọng. Ngay cả các hành 
giả [ngondro] đôi khi cũng bận rộn với những cái không 
quan trọng và đánh mắt cái chính yêu, cái quan trọng nhất. 
Cái quan trọng nhất chính là nền tảng căn bản [ngondro], 
nhưng chúng ta lại quên cái nền tảng căn bản này và bận 
rộn với cái nọ cái kia. Chúng ta tự trách mình: “ Ô, tôi 
không có thời gian đề trì chú. Ô, tôi không thể nào đề hoàn 
tất được phân lễ lạy ...” 

Điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu, cần phải 
biết làm sao đề tu cho đúng! Nếu chúng ta chỉ bỏ ra chỉ 10 
phút thôi, nhưng trong 10 phút ấy chúng ta làm tốt, chúng 
ta quán chiếu và nhìn thấu vào tâm của mình. Ta cố gắng 
để đem lại an bình cho tâm. Theo Thây, đây chính là điều 
quan trọng nhất cần phải làm. 


Hết bài giảng tối 06/10/2016 tại TP. Hồ Chí Minh. 


Bản chép tay do Thanh Tâm thực hiện, được hiệu đính theo MP3 bài giảng ngày 6. 10.2016 
(tới), Glenwood Residence, Việt Nam: www.lienhoaqguang.com/loidaosu-q3-(0)5 


95 





“6húma +œ đong qử gừn tấ% cỏ, những ĐvuutờY tháng 


quqv tượng của, Âama, na xhAt một xỀw từng că#w âm 





PHÁN II: THƠ VÀ THƯ 





NHỮNG ĐỨA CON CỦA NÚI RỪNG? 


Người Tây Tạng chính gốc thuở xa xưa là ai? 

Có phải đó từng là những đứa con sinh ra trong tuyết 
lạnh và băng giá cực kỳ khắc nghiệt? 

Từng là những con đại bàng say mê trò chơi hoang dã 
của núi rừng, đá tảng và tuyết dày nơi rừng sâu núi thắm. 

Từng là những con bò yak nâu hoang dã sống trên 
lưng và trong vòng tay ôm ấp của núi non hiểm trở những 
gỗ phè đá tảng. 

Ôi chính các ngươi đã Từng là những đứa con trai của 
chim kên kên dũng mãnh! 

Chính các ngươi đã Từng là những người con gái của 
bỏ yak hoang sơ vĩ đại! 


Xin hãy nhìn vào chính chúng ta ngày nay, những hậu 


101 


duệ! của vượn người? hùng mạnh, chúng ta sợ màu sắc 
chân sơ của tuyết núi và chạy tìm nơi ân náu giữa những 
làng quê. Phải chăng chúng ta đang lãng quên trò chơi 
[hoang dã] của tuyết núi, và ngủ vùi chốn đồng bằng sình 
lầy ô uế? Thử hỏi đây là phước báu hay vô-phước của 
chúng ta. Ôi các thế hệ cha ông, xin hãy đừng thất vọng 


và buôn lo. 


Dù sao thì giây phút nghỉ ngơi giữa trưa trong chuyến 
hành trình này cũng thật tuyệt vời nhờ [lòng tốt] của tất cả 


bằng hữu. 


Những vẫn thơ wechat này của Thây viết bằng tiếng Tạng, gửi ngày 13.1.17 cùng những 
bức ảnh “chuyến du ngoạn trong núi tuyết”. 


Dịch Tạng Anh: Hải Losang, 1.2017. Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa), 1.2017. 
Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): hips:/Hienhoaquang.com/loidaosu-q3-06 


†1 Con cháu (LND) 
2 Người Tây Tạng tin rằng tổ tiên ban sơ của họ là vượn người 
đực và cái sống trong hang động của núi rừng (giải thích của tác giả). 


102 





103 


CẢM XÚC TRẢO DÂNG NHƯ 
MỘT THÂN CÂY BỊ TRÓI CHẶT° 


Oh, Panchen la, Đắng Tôn Quý! Bầu trời trên đầu 
chúng con đã ứờng bao la, sáng trong và xanh thắm xiết 
bao, khi Ngài, với ốc-tù-vả-trắng, sải rộng đôi cánh giữa 
các tầng mây, ban cho chúng con tựa-sắm-rền Diệu Âm 
Tối Thắng. 


Oh, Panchen la, Đắng Tôn Quý! Núi Tuyết đã 
từng hùng vĩ, trắng lệ xiết bao, khi Ngài đứng đó 
sừng sững đỉnh-núi-cao, và rền vang tiếng hồng 
sư-tử-tuyết-bờm-xanh-biếc. 

Oh, Panchen La, Đắng Tôn Quý! Trí tuệ của Ngài đã 
fừng mênh mông, sâu thăm xiết bao, khi rạng rỡ nụ cười 
như ánh cầu vồng, Ngài khuyên dạy chúng con với tuyệt 
vời giọng-hót-chim-công. 

5 Tên là của tác giả đặt. Bài thơ này Hungkar Dorje 


Rinpoche gửi qua wechat ngày 28.12.2018 ngày Giỗ lần thứ 30 
Tổ Ban Thiền Lạt Ma. 


104 


Oh, Panchen La! Trong sâu thắm trái tim chúng con, 
mọi ký ức về Ngài đều trong suốt tựa pha lê: Lòng yêu 
nước đại dũng, lòng bi mẫn Ngài dành cho dân chúng con, 
tâm lòng tận trung trong sáng với Pháp Bảo, đôi cánh tay 
hùng mạnh [giữ chặt khối] thống nhất, và dấu chân vững 
trụ trong Giới Luật, 

Mỗi tình thương yêu, mỗi hạnh từ bi, mỗi nụ cười, 
mỗi lời răn dạy thấu-con-tim, mỗi nỗi khó khăn, nhọc 
nhắn Ngài đã trải, 

Mỗi thành tựu, mỗi hy vọng, mỗi ước nguyện của Ngài. 


Tất cả giờ đây đều nhảy múa lung linh, như cam lỗ 
trong từng mao mạch trân quý nơi trái tim chúng con. 


Chúng con xin tri ân bậc Thánh Linh, Đại Hiền, tối tôn! 


Dịch Tạng-Anh: Hải Losang. Dịch Anh-Miệt: Lotsawa, tháng 1.2019. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-07 
4 Dân Tây Tạng 


105 





106 


THƯ VỀ NGÀY GIỎ TÔ 
LONGCHENPA 2019 


Gửi tất cả huynh đệ tỷ muội Kim Cang, 

Thời gian trôi không chậm trễ, một năm nữa đã qua 
đi kế từ ngày giỗ Tổ Longchenpa năm ngoái. Ngày tưởng 
niệm Đức Gyalwa Longchen Rabgam, Đạo Sư Dzogchen 
vĩ đại, Sơ Tổ khai mở truyền thống Dzogpa Chenpo xứ 
tuyết Tây Tạng, năm nay lại đang tới gần. 

Chúng ta, những hành giả Dzogpa Chenpo Đại Viên 
Mãn, không được quên thời khắc trọng đại này. Hãy thành 
kính hướng tâm về ngày Giỗ - ngày Sư Tổ nhập Niết Bàn. 

Tại đây, nơi tu viện Lungen, chúng tôi sẽ tụ hội đề 
cùng hành trì pháp Guru Yoga của Longchepa và thực hiện 
nghi lễ cúng đường vào buổi sáng, buổi chiều — hai thời 
khóa vào ngày I8 Tạng lịch, tức 23 tháng I Dương lịch. 

Người tu chúng ta có thể tích lũy vô lượng công đức 
nhờ việc thành kính hướng tâm đến Đạo Sư từ bi, đến các 


107 


Công Hạnh của Ngài, nghĩ tưởng tới Trí Tuệ và Giáo Huấn 
thậm thâm vi diệu của Ngài. Ngày giỗ Tổ là một thời khắc 
đặc biệt kiết tường để chúng ta cúng dường và dâng lời 
cầu nguyện lên Ngài. 


Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, đề thành kính 
nhớ tưởng tới một đắng Giác Ngộ, người tu chúng ta thực 
hiện nhiều hoạt động cúng dường: hoa, đèn bơ, ánh sáng, 
hương v.v... Sẽ có hàng ngàn đèn bơ và ngọn đèn nhỏ được 
thắp sáng trong tu viện vào đêm giỗ Tổ Longchenpa. 


Tất cả các bạn đều là một phần trong các thiện hạnh 
mà tu viện đang làm ở đây, và chúng tôi sẽ giữ các bạn 
trong tâm, trong ý nghĩ và trái tim của mình, đặc biệt vào 
ngày lễ kiết tường này. Với tâm chí tín thành, xin hãy ghi 
nhớ, xin hãy tùy hỉ, xin hãy hòa nhập với tất cả chúng tôi, 
để tất cả chúng ta cùng tích lũy vô lượng công đức. 

Xin cám ơn tất cả các bạn, những trái tim thương yêu 
và những gương mặt từ bi. Nguyện cho mọi hoạt động của 
các bạn sẽ tạo nên nhiều hạnh phúc và tôn vinh [Tam Bảo]. 


Hungkar DorJe 
Ngày 18 tháng I năm 2019. 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện) 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-08 


106 





109 





' ta, đưng 2ỡng một cách, km, tốn, qiẳn dy 
sờ, tuc lành thuễu, dục tú, ác nết tốt xvối 
nấy 1% to, tuyên đất, vớ oô%, cháu, của, cỏi, 


110 


THƯ VẺ NGÀY GIỎ LAMA SANG 
Thư Hungkar Dorje Rinpoche gửi 6. 3.2017 


Gửi các pháp hữu thân quý”, 

Hy vọng rằng tất cả các bạn đều tốt trong đời và tinh 
tiến trong đạo. Nhân đây, Thầy muốn nhắc những ai đã 
theo chân Lama Sang, đức Bổn Sư: đây là thời khắc quan 
trọng để hướng tâm tới Lama Sang. Lama Sang viên tịch 
ngày mông Hai nhưng đó không phải là ngày chúng ta làm 
lễ cung nghĩnh xá lợi. Chúng ta đã giữ nhục thân Lama 
Sang trong thất của Ngài suốt 9 ngày để Ngài trụ trong 
Pháp tánh bổn nguyên. Vào ngày mồng 10, các lạt ma 
dâng những lời cầu nguyện đặc biệt để thỉnh cầu Lama 
Sang dẫn dắt trên Đạo lộ đề lợi lạc hết thảy chúng sinh. Vì 
vậy hàng năm chúng ta giỗ Lama Sang vào ngày mồng 9 
và mồng 10. 

5 Thư Ngài Hungkar gửi ngày 6/7/2017 nhân ngày giỗ Lama 
Sang lần thứ 8. Bản gốc tiếng Anh: hungkardorje.com. Hiệu đính 


2019. 


II 


Như mọi người đều biết, vào ngày giỗ các Thượng Sư 
thì tổ chức nghi lễ, cúng dường và cầu nguyện là những 
việc rất rất quan trọng để các đệ tử trưởng dưỡng nhân 
cho chứng ngộ thanh tịnh và tích lũy công đức hoàn hảo, 
giúp chúng ta đi trên đường tu không gặp chướng duyên 
ngăn trở. 


Tu viện chúng ta tổ chức lễ giỗ Lama Sang ngày 
hôm nay và ngày mai. Vì vậy các bạn hãy cùng tham gia 
vào ngày lễ lớn này thông qua việc hiểu và thực hành 
Guru Yoga. 


Thầy đã nhận được cúng dường qua Mr. Mai và 
Lotsawa ở Việt Nam và từ một vài người khác nữa. Chúng 
ta giữ một truyền thống tốt đẹp sử dụng các cúng dường 
rất cần trọng. Thầy và tất cả tăng già tri ân thiện tâm của 
các bạn và sẽ hồi hướng công đức cho hết thảy hữu tình, 
trong đó có các bạn cùng những người thân yêu. 

Cảm ơn các bạn rất nhiều! 


Hungkar 
Ngày 6 tháng 3, 2017 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện) 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-09 


112 





113 


HÃY GIỮ GÌN LÓI SÔNG GIẢN DỊ, 
TIẾT KIỆM, TÓT LÀNH 
CHO SỨC KHỎE 


Gửi các huynh đệ tỷ muội, những người có kết nối sâu 
nguyện lực và nghiệp lực, những ai đang trì giữ vững chắc 
khăn kakta giới nguyện: 


Ngày nay mọi người khắp nơi trên thế giới đề cao giá 
trị của một lối sống giản đị hơn, hướng tới tiết kiệm và vệ 
sinh sạch sẽ. Vì vậy, chúng ta nên hết lòng liên tục nỗ lực 
tự hoàn thiện bản thân, noi theo những tấm gương đạo đức 
trong sảng. 


Việc mua sắm các loại nước ngọt và đồ ăn vặt vào các 
ngày lễ như dịp Tết thật ra là một thói quen không tốt. Thứ 
nhất, các loại đồ ăn thức uống này gây hại cho thân, tâm 
chúng ta. Thứ hai, dùng quá nhiều các loại thực phẩm này 
không hè làm tăng phẩm chất của các bữa tiệc mà chỉ là 
dấu hiệu cho thấy khiếm khuyết trong cách chuẩn bị các 


114 


bữa tiệc. Nó gây lãng phí tiền của và không phù hợp với 
thuần phong mỹ tục của quê hương [chúng ta]. 

Ngay như tại các bữa tiệc lớn của các nguyên thủ trên 
thế giới cũng chỉ có nước tính khiết, trà sạch và rượu mùi. 
Điều đó cho thấy răng nước giải khát và đồ ăn vặt không 
thuộc loại có chất lượng cao. 

Điều rất quan trọng là nên dùng thực phẩm sạch, tốt 
lành hơn cho sức khỏe, như chúng ta xưa nay vẫn làm, vào 
dịp Tết hay các dịp lễ khác. 

Với tất cả tấm lòng, tôi tha thiết mong rằng các bạn sẽ 
ghi nhớ lời khuyên này trong tâm, vì lợi lạc của chính bản 
thân mình. 

XIn cám ơn. 


28/01/2019 


Hungkar DorJe 


Dịch Tạng-ẢAnh: Hải Losang. Dịch Anh-Việt: Lotsawa. 


Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-10 


115 


116 





VẢNG ÁNH SÁNG TỎA RA 
TỪ BỨC THANGKA SARASVATI 
TRONG NHÀ TÔI 


Tôi thường dậy vào lúc 2-4 giờ sáng và đi lại trong 
thất tu cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu thời khóa 
công phu mỗi ngày. Ngày hôm nay cũng như vậy. Nhưng 
khi vừa định bật đèn lên thì tôi chợt nhìn thấy ánh sáng 
tỏa ra từ hình Đức Sarasvati” (Thiên Nữ Diệu Âm) trong 
bức thangka. Tôi liền bước tới trước bức thangka đề ngắm 
nhìn, tâm trú trong tĩnh lặng. Khi chợt khởi ý định chụp 
hình bức tranh tôi liền vào phòng ngủ để lấy chiếc điện 
thoại di động. Khi tôi trở lại thì ánh sáng đã yếu hơn và sau 
6 Rinpoche gửi qua wechat ngày 24.9.2019. 

7 Sarasvati (tiếng Phạn: SarasvatT; tiếng Tạng: Yangchenma) là 
bổn tôn trí tuệ, văn chương, thi ca. Ngài thường được mô tả là có sắc 
trắng hoặc đỏ, chơi đàn luýt, hoặc là một trong 21 Tara, sắc trắng, 
hiền hòa, mỉm cười, tay cầm cành sen có chiếc gương với chủng 

tự HRI. Trong truyền thống Mật Giáo, Sarasvati là bổn tôn Trí Tuệ. 
Nguồn: Rigpawiki. 


117 


khi tôi chụp được vài bức hình thì ánh sáng đã hoàn toàn 
tan hòa vào bóng tối. Với chính đôi mắt mình tôi đã nhìn 
thấy điều [màu nhiệm] này. Và xin chia sẻ với các bạn như 
một món quà nhỏ. 

Ngày 25, tháng thứ Tám, năm Heo Đất (Thổ Hợi), 
Tạng lịch. 


Hungkar DorJe 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện) 


Xem tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-11 


118 








119 


NGỰA TRĂNG LUNGTA 
TRÊN TRỜI XANH 


Bầu trời biếc xanh - một mạn đà la, 

mây trắng vắt ngang thành chiếc cầu vồng. 
Tuấn mã trắng trải dài đôi cánh gió, 

vút một đường bay tráng lệ trên trời cao. 


Hungkar DorJe 


Dịch Tạng Anh: Hải Losang. Dịch Anh Việt: Lotsawa (Hiếu Thiện) 


Xem tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-12 


120 





121 


PHÁP VAJRAPANI 
VÀ ĐẠI DỊCH CORONA3 


Nam mô Phật Thích Ca Mâu NI! 
Nam mô Guru Liên Hoa Sanh! 


Gửi huynh đệ tỉ muội ở Hoa Kỳ, Canada, Việt Nam, 
Matxcova và ở khắp mỌI nơi, 


Xin chảo các bạn. Thây hy vọng tât cả mọi người đều 
đang vạn sự tôt lành. Tât cả mọi người đêu đang tiên bộ 
trên con đường đạo và trong cuộc đời. 


Đại dịch mới [Corona] đang lan tràn khắp Trung Quốc, 
gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, tới cuộc sống, tới tinh 
thần của mọi người, vả rất nhiều thứ khác. Và đặc biệt 
tại tu viện [Lungon], chúng tôi đang hành trì Pháp Phật. 
Chúng tôi đang hành trì, và bấy lâu nay vẫn liên tục hành 
8 Thư này Rinpoche gửi ngày 28.1.2020, đáp lại các đệ tử thỉnh 
cầu Ngài truyền Pháp Bảo và giáo huấn để xua tan nạn dịch Corona. 


Tựa đề do người dịch đặt để tiện cho người đọc. 


122 


trì, pháp Bồn tôn Uy nộ Vajrapani, phục điển của Lama 
Sang; chúng tôi trì chú của nghi quỹ này: HUNG BENZA 
PHAT. Minh chú này rất rất mạnh mẽ, tràn đây lực gia trì 
và nó có một lịch sử tuyệt vời. 

Có rất nhiều vị lạt ma đã thực hành pháp tu này, phục 
điển của Lama Sang, và họ đã đạt được thành tựu lớn. 
Cách đây 40, 50 năm, nơi Thầy đang ở đây không có một 
thứ gì cả. Không bệnh viện, không bác sĩ. Vì vậy, rất khó 
đề người ta tới chữa bệnh ở bác sĩ hay bệnh viện. Do đó, 
lựa chọn duy nhất là phải thực hành Pháp của Phật. Vào 
lúc đó có nhiều người có kết nối mạnh mẽ với nghi quỹ, 
với pháp tu này. Và họ đã hành trì, đã trì tụng nhiều triệu 
minh chú này (HƯNG BENZA PHAT) và được chữa khỏi 
mọi loại bệnh tật, kề cả những bệnh trằm trọng. 


Vậy nên phục điển này có một lịch sử tuyệt vời, một 
lịch sử có thật. Đây là một pháp tu rất đặc biệt, rất mãnh 
liệt, đầy sức mạnh, một bảo châu do Guru Rinpoche ban 
cho những ai gặp đau khổ trong thời ác trược này. 


Vì vậy, Thầy đặc biệt khuyến tấn mọi người thực hành 
pháp tu Vajrapani này, pháp tu mà Thầy tin rằng ai cũng 
biết, và nhiều người đã có nghi quỹ này. Vậy xin hãy thực 
hành nghi quỹ này và tụng minh chú nhiều lần: HUNG 
BENZA PHAT, HUNG BENZA PHAT. Và đừng chỉ nghĩ 


123 


vê việc bảo vệ cho bản thân mình mà thôi, hãy nghĩ vê 
việc che chở cho những người khác nữa, bởi vì căn bệnh 
này có thê truyền khắp nơi và tới bât cứ chô nào. 


Theo Thầy là một điều tốt nếu ta cần thận không làm 
những việc có hại cho bản thân mình. Chúng ta cần phải 
nghe lời thầy thuốc và ghi nhớ, làm theo mọi lời khuyên 
của họ. 


Đồng thời, là những người con Phật, chúng ta phải 
nhớ nghiệp và nhân quả, phải nhớ nghĩ về Pháp Phật và 
Tam Bảo. Chúng ta thật may măn khi có đại phương tiện 
này [không chỉ] để che chở cho bản thân, mà còn làm lợi 
lạc cho tất cả những người khác, che chở cho những người 
khác thoát khỏi căn bệnh này. 


Chúng ta rất may mắn. Rất may mắn. Xin hãy cô gắng 
tìm ra nghi quỹ đó. Thây biết rằng nó đã được dịch sang 
tiếng Anh, và cả tiếng Việt nữa. Tất nhiên, những người 
khác hoặc những vị đạo sư khác có truyền thống riêng của 
mình và những bộ pháp riêng của mình. Tất cả mọi thực 


hành, mọi Bôn tôn, mọi minh chú đêu có năng lực vĩ đại. 


Tuy nhiên, vì chúng ta có pháp bảo độc nhất vô nhị 
này, phương tiện độc nhất vô nhị này, nghi quỹ độc nhất vô 


124 


nhị này nên chúng ta phải hết lòng trông cậy, phải có lòng 
tin mạnh mẽ vào truyền thống của mình, pháp tu của mình. 


Tóm lại, Thầy đặc biệt khuyến tấn các bạn thực hành 
pháp tu này. Xin tất cả mọi người làm theo. Xin tất cả mọi 
người ghi nhớ. 


Cảm ơn các bạn rât nhiêu. 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện) 


Xem tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q3-13 


125 





G — 


đa xuệnh, đau đang tou thá qarv trà ha, 
đã R ¡ah xnữ những thúc điễn, quav ương 
mhA Mực điển TfGmanom, tự mộ tôn," 
126 


PHÁP VAJRAPANI 
VÀ ĐẠI DỊCH CORONA II 


16.4.2020 


Tashi Delek, 

Tashi Delek 

Tashi Delek 

Chào tất cả mọi người đang tu Pháp Vajrapani 
trực tuyến. 

Hành trì pháp Vajrapani đặc biệt, phục điển từ Lama 
Sang, là một ý tưởng tuyệt vời. Thầy nghĩ là nhiều người 
đã biết về Lama Sang - vị khai mở phục điển Vajrapani 
này. Lama Sang là hóa thân của VajrapanI, Guru Rinpoche 
và Lhalung Palgyi DorJe — một trong 25 đệ tử của Guru 
Rinpoche. Sứ mệnh Lama Sang tới thế gian này là để khai 
mở những phục điển quan trọng như phục điển Vajrapani 


9 Tựa đề là do người dịch đặt để tiện cho người đọc. 


127 


uy nộ tôn. Nhờ phục điển này nhiều người đã đạt được 
những thành tựu tâm linh rất cao. Và đã có những người 
bị bệnh nặng... Hồi đó, không có điều kiện để được chữa 
bệnh và một SỐ bệnh không thể chữa trị nỗi vì vậy người ta 
không có lựa chọn nảo khác ngoài tu pháp VaJrapamI này 
và họ đã được chữa khỏi các căn bệnh đó. Thực hành này 
có một lịch sử tuyệt vời. 


Thầy cũng thực hành pháp Vajrapani này nhiều. Thầy 
đã trì tụng nhiều triệu biến minh chú Vajrapani. Thầy cảm 
nhận được sức mạnh của nó. Thầy nghĩ rằng pháp tu này 
rất mạnh mẽ và đây lực gia trì. Vì vậy, Thầy [sử dụng Pháp 
này] để làm nhiều việc để đem lại lợi lạc cho mọi người 
như chữa trị người bệnh, gia trì cho dây kim cương đề ban 
cho mọi người, gia trì thuốc để phân phát cho mọi người. 
Làm tất cả mọi thứ có thê và bộ Pháp này tạo nên hiệu 
quả lớn. Đó là điều mọi người cảm nhận. Đó là điều mọi 
người nói ra. Vì vậy, Thầy nghĩ pháp tu Vajrapani này rất 
rất đặc biệt, rất rất mạnh mẽ. Vì vậy, Thầy đặc biệt khuyến 
tấn mọi người thực hành pháp Vajrapani này, đặc biệt là 
những ai đang ở Hoa Kỳ bởi vì vi rút Corona đang hoành 
hành rất dữ dội khắp nước Mỹ. Và rất nhiều người - hơn 
600.000 ca lây nhiễm tại Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại. 


Vì vậy, Thầy nghĩ vi rút này có thê rất nguy hiểm. Để 


128 


tự bảo vệ bản thân, mọi người nên cô găng hành trì Pháp tu 
này một cách tinh tắn với tâm thành tín. Hãy thực hành, hãy 
trì tụng càng nhiều minh chú cảng tốt. Và chúng ta hành trì 
Pháp này không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những 
người khác, những người đang lâm bệnh. Chúng ta hồi 
hướng công đức cho họ sớm bình phục và cho những ai 
chưa bị lây nhiễm sẽ tránh được hiểm nạn này. Và không 
chỉ tại Hoa Kỳ mà nhiều nơi khác cũng đang gặp nạn và 
mọi người khắp nơi trên thế giới rất lo lắng. Vì vậy, đây 
là lúc để chúng ta phát khởi động cơ bồ đề tâm và hành trì 
pháp tu này cho mọi người trên thế giới. Thầy nghĩ rằng 
đó là mục đích hành trì Pháp VaJrapani của chúng ta. Xin 
hãy đừng quên chúng ta cần phải có động cơ như thế nảo 
khi thực hành pháp tu này. 


Và chúng ta cũng phải nhớ hồi hướng công đức có 
được qua thực hành pháp tu này cho mọi người trên thế 
giới đặc biệt là cho mọi người ở đất nước các bạn và bạn 
bè của các bạn. Đó là những gì Thầy muốn nói. Và tất 
nhiên do múi giờ khác nhau giữa Hoa Kỳ và Tây Tạng nên 
Thầy muốn có lời khuyên cho mọi người đang muốn hảnh 
trì theo lịch Nhập thất của Yogi viện. Họ không cần theo 
lịch nhập thất này một cách chính xác bởi vì như vậy đòi 
hỏi quá nhiều thời gian trong khi các bạn cần nghỉ ngơi. 


129 


Ngủ là điều kiện rất quan trọng để giữ cho cơ thể khỏe 
mạnh chống lại vi rút. Vì vậy, các bạn cần phải nghỉ ngơi. 
[Nghi ngơi] bất cứ lúc nào có thể tùy thuộc vào thời gian 
của các bạn. Các bạn cần nghỉ ngơi, ăn uống, thư giãn và 
không lo lắng quá nhiều. Đừng lo lắng mà hãy tập trung 
định tâm và thư giãn, hành trì pháp tu với tâm thành tín 
để cơ thể vượt thắng bệnh tật. Thầy nghĩ rằng điều này rất 
có ích vả sẽ che chở cho các bạn và đó là điều Thầy muốn 
nói. Các bạn không cần phải cố gắng quá mức mà chỉ tham 
gia kỳ nhập thất này vào khoảng thời gian đó. Có thể các 
bạn hành trì pháp Vajrapani này một, hai tuần như vậy là 
đủ tốt. Xin cảm ơn các bạn. 

Thầy hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, tất cả mọi người 
sẽ được an toàn và bình an và chúng ta sẽ không còn vấn 
nạn với căn bệnh nảy. Ngoài ra, Thầy hy vọng mọi thứ sẽ 
thuận lợi, sẽ tốt lành cho tất cả mọi người. Xin bảo trọng. 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện). 


Link MP3: www lienhoaquang.com/loidaosu-q3-14-mp3 


130 





131 


PHÁP VAJRAPANI 
VÀ ĐẠI DỊCH CORONA II!" 


(Trích đoạn) 


“Bởi vì Tây Tạng là một miễn đất khá sạch sẽ, thanh tịnh 


nên [không họp] với căn bệnh này. ” 


Đây là ngày thứ sáu" Thầy chỉ còn một ngày nữa là 
ngày mai. Rồi sau đó Thầy trở lại tu viện. Do nhiều người 
lo lắng về việc Thầy nhập viện - nhưng đó không phải 
vì vi rút Corona mà Thầy ở đây (cười). Bởi vì Tây Tạng 


là một miền đất khá sạch sẽ, thanh tịnh nên [không hợp] 


10 Tựa đề là do người dịch đặt để tiện cho người đọc. Đây là 
đoạn trích buổi nói chuyện Zoom trực tuyến của Hungkar Dorje 
Rinpoche với những người Việt Nam tham gia nhập thất Vajrapani 
của trung tâm Yogi (Tu viện Lungon), được tổ chức bởi 
Wwww.hungkardorje.com vào ngày 28.4.2020. 

11 Rinpoche đã ở bệnh viện 6 ngày để điều trị đầu gối bị bệnh 
bằng thảo dược. 


132 


với căn bệnh này. Và đặc biệt chính phủ chăm sóc rất tốt. 
Họ kiểm soát tất cả mọi thứ. Một trăm phần trăm. [Bây 
giờ] không có vấn đề gì với vi rút này ở đây nữa. Vậy nên 
chúng tôi rất an toàn. Thầy muốn mọi người biết rằng tất 
cả hiện nay đều được chăm sóc. Cuộc sống của chúng tôi 
[hiện nay hoàn toàn] bình thường. Chúng tôi có thể đi mua 
săm hoặc tới chợ, tới siêu thị. Không còn vấn đề gì nữa. 
Không giống như ở Mỹ hiện nay. Có quá nhiều người bị 
lây nhiễm ở Mỹ. Chúng ta biết rằng có hơn một triệu. Điều 
đó thật sự thực sự tôi tệ. Đó là một phần ba ca nhiễm của 


thế giới. Vậy là quá nhiều. 


“Tất nhiên điểu này đã được chính 
đức Phật Thích Ca Máu Ni nói tới khi Ngài còn tại thế.” 


Tất nhiên điều này đã được chính đức Phật Thích Ca 
Mâu NI nói tới khi Ngài còn tại thế. Trong kinh, đức Phật 
có nói về dịch bệnh vào năm Con Thỏ ...'!? hoặc năm gì đó. 
Vậy nên, mọi người cần phải thực hành, mọi người phải 


tịnh hóa bản thân; và không chỉ như vậy bởi vì còn nhiều 
12 (nghe không rõ) 


133 


người khác nữa. Chúng ta phải sám hối rất nhiều bởi vì 
[dịch bệnh] này là do bất thiện nghiệp, do nhân duyên xấu. 
Là những Phật tử, những người tu tâm bi mẫn, chúng ta 
phải thực hành để tịnh hóa không chỉ tiêu cực, bất tịnh của 
bản thân mà phải tịnh hóa những bất tịnh, tiêu cực của tất 
cả hữu tình chúng sinh, tất cả chúng sinh trong cõi người 


bằng pháp tu này. 


Pháp tu Vajrapani của chúng ta rất nhiều sức mạnh. 
Pháp tu này có nhiều lực gia trì. Vì vậy, người ta có thể 
tịnh hóa bản thân và tịnh hóa cho những người khác nữa. 
Và chúng ta có thể hồi hướng công đức cho những người 
khác để cho chướng nạn này sớm kết thúc. Bởi vì Pháp 
Phật có sức mạnh và lực gia trì, gia hộ bất khả tư nghì nên 
đồng thời chúng ta có thể giúp những chúng sinh khác, 
những người khác. Chúng ta không chỉ hành trì bởi vì sợ 
bị bệnh, sợ bị lây nhiễm mà chúng ta quan tâm tới những 
người khác. Chúng ta hành trì phục điển này, nghi quỹ 
Vajrapani, vì những người khác. 

Tất nhiên mọi người đều biết đây là phục điển từ 
Lama Sang. Lama Sang làm một bậc khai mật tạng vương. 
Lama Sang là một đạo sư rất vĩ đại, một đạo sư chân thực. 


Không có gì đề nghi ngờ về điều đó. Lama Sang chỉ như 


134 


một sứ giả, người truyền thông điệp của Guru Rinpoche 
tới chúng ta. Vì vậy, cái chính yếu là pháp tu này. Trong 
nghi quỹ này đã nói gì? Những lời này là trực tiếp từ đức 
Liên Hoa Sanh chứ không chỉ từ Lama Sang. Như Thầy 
đã nói, Lama Sang chỉ là người đem thông điệp của Guru 
Rinpoche đến với chúng ta để che chở cho chúng ta thoát 


những vân nạn này vào thời đại suy đôi. 


Ví dụ như Mr. Mai đã rất thông minh. Ngay khi vừa 
phát hiện ra mình bị bệnh thì Mr Mai đã thực hành [pháp 
tu nảy]. Và anh ấy đã tự giúp mình. Theo Thầy anh ấy đã 
tự giúp mình rất nhiều. Ở tại tu viện, chúng tôi cũng cầu 
nguyện và tụng cầu nguyện trường thọ cho anh ấy. Thầy 
nghĩ rằng điều đó cũng giúp cho Mr. Mai và rồi anh ấy 
đã bình phục rất tốt. Thầy rất vui mừng và mọi người đều 
mừng cho anh ấy. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của 
phục điển này, pháp tu này. Tất nhiên, chúng ta có nhiều 
lòng tin ở Lama Sang và nhiều lòng tin vào dòng truyền 
thừa, vào phục điển này. Ở phần cuối của nghi quỹ, Guru 
Rinpoche có nói rằng nếu bạn trì tụng 13 triệu minh chú 
này, bạn sẽ đạt Phật quả. Và ở phần này có nói rằng cả 


trăm ngàn người đạt Phật quả nhờ Pháp tu này. 


135 


“Guru Rinpoche có nhiêu sức mạnh hơn 
bát cứ vị Phát, vị Bồ tát nào khác 


để che chở cho chúng ta vào thời đại [suy đổi] này. ” 


Nghi quỹ này có sức mạnh lớn lao như vậy, có lực gia 
trì lớn lao như vậy. Nó có thể rất tuyệt vời và rất lợi lạc 
cho mọi người, để đưa [họ] tới giải thoát. Tóm lại, đây là 
thứ thật. Đây không phải là lời nói khoa trương, trống rỗng 
mà là có thật, có ý nghĩa. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta 
cần có là lòng tin vào Pháp này. Và chúng ta phải có đầy 
đủ lòng tin vào Lama Sang, vào nghi quỹ này và dòng 
truyền thừa của pháp tu này. Chúng ta cũng phải có lòng 
tin vào Guru Rinpoche. Nhiều vị Phật, Bồ tát, nhiều bậc 
hiền thánh đã nói rằng Guru Rinpoche có sức mạnh duy 
nhất để che chở chúng ta trong thời ác trược nảy. Vậy nên, 
Guru Rinpoche có nhiều sức mạnh hơn bắt cứ vị Phật, vị 
Bồ tát nào khác để che chở cho chúng ta vào thời đại [suy 
đôi] này. Điều này là sự thật nếu ta có đủ tuệ hiểu, có tâm 
chí tín thành với Guru Rinpoche thì không có gì để nghi 
ngờ rằng Guru Rinpoche sẽ không cứu chúng ta, sẽ không 
che chở chúng ta thoát khỏi các hiểm nạn. Tóm lại, chúng 


136 


ta hành trì không chỉ để tránh căn bệnh này mà còn đề đạt 
Phật quả và đây là mục đích tối hậu, là nguyên nhân chính 
yếu đề hành trì pháp tu này. 


“Hãy giữ chánh niệm và giữ việc tu hành 


trong tìm của mình, theo lịch hành trì của mình. ” 


Có nhiều, nhiều, vô lượng lợi lạc to lớn chúng ta có 
thể đạt được nhờ Pháp tu này. Vì vậy, xin hãy cố gắng thực 
hành. Mr. Mai và Vanessa đã rất tốt bụng khi nghĩ về mọi 
người, đã tổ chức nhóm tu Vajrapani này. Tham gia kỳ 
nhập thất tu pháp Vajrapani của yogi viện, trong tu viện, 
khi họ thực hành pháp tu nảy là một điều rất tốt. Nhưng 
vấn đề chính là bởi vì chúng ta khác biệt về múi giờ nên 
khó cho các bạn có thê thực sự theo đúng lịch ở đây. Vì 
vậy, Thầy đã nói Mr Mai và các bạn khác rằng vì điều ây 
khó cho các bạn nên không cần phải theo đúng lịch hành 
trì ở đây. Các bạn cô gắng duy trì việc hành trì càng nhiều 
càng tốt. Hãy giữ chánh niệm và giữ việc tu hành trong tim 
của mình, theo lịch hành trì của mình. Như vậy, các bạn 
sẽ có kết quả [tốt] như nhau, tất nhiên. Do kết nối duyên 
nghiệp tốt lành nên việc thực hành pháp tu này cùng nhau 


137 


là rất tốt, với các bạn, với Thầy, với chúng ta, điều này tốt 
nhưng các bạn sẽ khó duy trì được liên tục, vì vậy các bạn 
cần phải hành trì theo thời gian các bạn có. Khi thời gian 
thuận tiện cho các bạn thì các bạn hành trì. 


Cảm ơn các bạn rât nhiêu. 


Hết trích đoạn 


Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện). 
Link MP3: www lienhoaquang.com/loidaosu-q3-15Š-mp3 


135 





139 





- Tỳ vu, lầy cứ, dụ xuân, [Am mn@b đao A cỗ khàu 


lâu, hằmg Twqười đo chAwu tác, mhAệm, sồ tương lau, 
cửa, các độ tử, và, thả cỗ qống lô xúc xanh! 


140 


TIỂU SỬ ĐỨC TÔN QUY 
HUNGKAR DORJE RINPOCHE 


Đức Tôn Quý Khyentse Rigdzin Hungkar DorlJe là 
bậc hóa thân chuyển thế của Do Khyentse, Đạo Sư vĩ đại 
của Tây Tạng, Tổ của dòng Longchen Nyingthig Đại Viên 
Mãn, Cô Mật. Ở Tây Tạng, Ngài được tôn vinh là hiện 
thân của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. 


Hungkar DorJe Rinpoche sinh năm 1967, tại xứ Golok, 
Tây Tạng, trong một dòng họ của những Đại Thành Tựu 
giả. Năm 1989, Ngài tới tu viện Drepung, thuộc Gelugpa, 
theo tiếng gọi thiêng liêng của lời nguyện tiền kiếp: làm 
một đạo sư Phật Giáo Rime Bắt-bộ-phái. Năm 1991, Ngài 
vượt rặng Himalaya sang Ấn Độ và khổ tu tại thánh địa 
Varanasi. Năm 1994, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài được 
chính thức đăng quang là hóa thân của Do Khyentse và 
Jigme Lingpa. Nhân dịp này đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết 


141 


lời “Cầu Nguyện Trường Thọ Đức Hungkar Dorje Tôn 
Quý”, tôn vinh sứ mệnh tiếp nối dòng vàng Lịch Đại Tổ 
Sư Longchen Nyingthig Đại Viên Mãn của Đức Hungkar 
Dorje Tôn Quý và tiên tri những thành tựu lỗi lạc trong đời 
này của Ngài. 

Năm 2000, Rinpoche chính thức trở thành lãnh bậc đạo 
tâm linh tối cao thứ 10 của tu viện Lung Ngon (Chokhor 
Ling), sứ mệnh được trao truyền từ thân phụ Ngài, Khai 
Mật Tạng Đại Pháp Vương Kusum Lingpa. Tu viện Lung 
Ngon được thành lập bởi tiền thân của Rinpoche là Tổ 
Do Khyentse với sứ mệnh trì giữ và phát triển dòng pháp 
Longchen Nyingthig của Dzongchen. Hiện nay tu viện là 
một trong những trụ xứ lớn của Phật Giáo Tây Tạng, nơi 
có gần nghìn tăng, ni, hành giả yogi, học viên học viện 
Phật Pháp v.v... tu học. Tu viện nỗi tiếng với Đại Bảo Tháp 
Hòa Bình (một trong những Đại Bảo Tháp lớn nhất thế 
giới), Học viện Phật Pháp Chorig Lobling, Ni viện đầu 
tiên trong lịch sử Golok, v.v... Mỗi năm hàng chục vạn 
tăng, mi, Phật tử khắp mọi nơi đồ về đây thọ nhận giáo lý 
và tu học. 


Với đại nguyện hoàng dương chánh Pháp của chư 
Như Lai, Ngài tổ chức sưu tập, dịch thuật, biên tập, ¡n ấn, 
xuất bản v.v... toàn bộ giáo lý và lời dạy của Phật Thích 


142 


Ca Mâu NI. Đây là một dự án lớn với sự tham gia của 
nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trên thế 
giới. Đề bảo tồn và truyền bá nền văn hóa Phật Giáo Tây 
Tạng độc nhất vô nhị, Ngài sáng lập và làm chủ tịch Quỹ 
Gesar Shepen, xây dựng Trung Tâm Nghiên Cứu Mayul, 
xây dựng Trường Giáo dục Truyền thống và Hiện đại Tây 
Tạng v.v... Rinpoche nói vào thời xưa ở Golok không có ni 
viện và Ngài không thể hiểu nồi tại sao phụ nữ nói chung 
và mI sư nói riêng không được tôn trọng. Vì vậy Ngài 
đã thành lập ni viện đầu tiên tại Golok. Giáo huấn của 
Rinpoche luôn lấy tình thương làm cốt tủy. Ngài dạy cần 
phải từ bi, không chỉ đối với con người mà cả đối với con 
vật. Ngài cô vũ việc ăn chay, giáo dục đạo đức không sát 
sinh, hòa bình và hòa hợp. 


Năm 2005 Rinpoche bắt đầu truyền dạy Phật Pháp tại 
đất Mỹ. Từ đó, sự nghiệp hoằng pháp độ sinh của Ngài 
trải rộng ra nhiều nơi trên thế giới: Mexico, Canada, Úc, 
Nga v.v... Đặc biệt, Rinpoche có kết nối duyên nghiệp rất 
sâu dày với đất nước và con người Việt Nam. Năm 2009, 
tại một hòn đảo nhỏ, cô tịch ở Nha Trang, Ngài đã viết 
lời cầu nguyện Phật Mẫu Hồng Tara (Kurukulle) “Xích 
Lôi Câu”. Với oai lực của bậc Thầy chứng ngộ Ngài đã 
giúp nhiều người dân bình thường hoặc hành giả ẩn tu 


143 


trong núi vượt qua những chướng nạn khủng khiếp. Từ 
đó tới nay, uy danh của Rinpoche ngày một lớn. Ở những 
nơi Rinpocbhe tới, mưa pháp của Ngài đã thắm khắp: chùa 
Vĩnh Nghiêm, chùa Sủi, chùa Báo Ân, chùa Thiên Khánh, 
chùa Phố Quang, chùa Từ Quang, chùa Lâm Huê v.v... 
Năm ngoái, nhận lời mời chính thức của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Ngài đã tham dự Đại Lễ Vesak 2014. 

Giáo huấn của Rinpoche luôn hướng tới hòa bình và 
hòa hợp toàn nhân loại. Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
Ngài là tắm gương lớn về tinh thần hòa hợp đối với tất cả 
các truyền thống tôn giáo trên thế giới. 


Soạn bởi Hiếu Thiện (Lofsawa), 


Hà Nội, ngày 10.8.2015. 


144 





145 


146 


Mọi sai sót xin thành tâm sám hôi, 


mọi công đức xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh. 





=Ñƒstsr2J= 34T !a8<RXAKãt44f š gn,AlsrICALẤ¡| 


147 


LỜI ĐẠO SƯ 
Giáo huấn khẩu truyền của Đức Bồn Sư 


Quyển 3 


NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 

Lô 103, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0236 3797874 - 3797873 - Fax: 0236 3797875 

Website: www.nxbdanang.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Giám đốc - TRƯƠNG CÔNG BÁO 
Chịu trách nhiệm nội dung : Tổng biên tập - NGUYÊN KIM HUY 


Biên tập : HUỲNH YÊN TRẦM MY 
Trình bày : LIÊN HOA QUANG 
Sửa bản in : 

Vẽ bìa : LIÊN HOA QUANG 


THỰC HIỆN LIÊN KẾT XUẤT BẢN: 

CÔNG TY TNHH TM & DV - VH HƯƠNG TRANG 
416 Nguyễn Thị Minh Khai - P.5 - Q.3 - TP.HCM 
ĐT: 028.38340990 - Fax: 028.38249739 


In 1000 cuốn khổ 14.5x20.5 cm tại Cty TNHH VH In SX-TM-DV Liên Tường, 
240/59-61-63 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP. HCM. 

Xác nhận ĐÐKXB số: ........ -..,¿CXBIPH/........... /ĐaN. 

QĐXB:......... /QĐ-NXBĐaN, ngày ....tháng .... năm 20... 

Mã ISBN: 978-604-84-4425-9. In xong và nộp lưu chiểu quý ... năm 2020. 


